NGUYỄN ĐỨC TẤN - NGUYỄN ANH HOÀNG - NGUYỄN đức hòa 
PHAN HOÀNG NGÂN - Đỗ QUANG THANH - NGUYỄN đoàn vũ 


ÔN LUYỆN 
KIỂMTRA 



TOÁN 6 

Tậpl 



NHÀ XUẤT BẢN 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 











NGUYỄN ĐỨC TẤN - NGUYỄN ANH mkm - NGUYỄN ĐỨC HÒA 
PHAN HOÀNG NGÂN - Đỗ QUANG ĨHANIH - NGUYỄN ĐOÀN vũ 


ÔN LUYỆN VÀ KIẾM TRA 

TOÁN 6 

Tập một 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



nói Ể$ầU' 


ứổờòn Toán củng như nhiều môn học khác, khi các em đã được lĩnh 
hội kiến thức mới trong bài giảng của thầy, nhưng không củng cố và rèn 
luyện bằng hệ thống các ghi nhớ, bài tập thì mãi mãi kiến thức ấy luôn 
chỉ là của nhăn loại. Chúng ta phải biến kiến thức khoa học đó thành của 
riêng ìnình bằng cách thường xuyên củng cố và rèn luyện. Từ đó các em 
làm chủ và vận dụng những kiến thức đó một cách linh hoạt, năng động 
và trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Để giúp giáo viên và học sinh có thêm tài 
liệu tham khảo, chúng tôi biên soạn bộ smch ‘‘ôn luyện và kiểm tra môn 
Toán” bậc Tiểu học và THCS. 

Quyển sách “Ôn luyện và kiếm tra Toíún 6, tập một” gồm ba phần: 

Phần Số học 

* Chương I: Ôn tập và bổ túc vể số tụt nhiên 

* Chương II: Số nguyên 

Phần Hình học 

* Chương I: Đoạn thẳng 

Phần ôn tập chung 

Các kiến thức ca bản được tổng hợp theo) từng chương và cụ thể theo thứ 
tự bài học để các em dễ học, dễ nhớ. Các để toán chúng tôi biên soạn bám 
sát theo thứ tự bài học, rất tiện cho giáo viêtn và học sinh sử dụng. 

Ngoài các bài toán cơ bản dành cho Ciác học sinh đại trà còn có các 
bài toán nâng cao dành cho học sinh khá, giỏi. Trong mỗi đề toán, có 
bài tập tiêu biểu, đảm bảo kiếm tra được kiến thức cơ bản đã được học 
trên lớp. Phần hướng dẫn chung lòi tiều rỗ cách giải của từng bài, 
nhưng hầu như chỉ dừng lại ở một cách. Các em có thể tìm hướng giải 
khác dể khắc sâu hơn. Giáo viên có thể Siử dụng các đề trong cuốn sách 
dể làm dể bài kiểm tra hay củng cố rèn luyện trên lớp. Hy vọng cuốn 
sách này là tài liệu bổ ích đối với giáo viên, phụ huynh và học sinh. 

Mặc dù rất cô' gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc hẳn không 
trách khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành 
của bạn đọc đẽ lần tái bản sách được tốt hơn. 

Xin trân trọng cám ơn! 

@áe láe ạiủ 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) o; 3 



PHẦN SỐ HỌC _ 

Chương I: ỒN TẬP 1 VÀ Bổ TÚC 
VẾ Sổ Tự NHIÊN 

A/TÓM TÁT Lí THUYẾT 

1. Tệp hợp. Phần tử của tập hợp 

Cách viết. Các kí hiệu 

• Gọi A là tập hợp các sô tự nhiên nlhỏ hơn 4. Gọi B là tập hợp các 
chữ cái a, b, c. Ta viết: 

A = 10; 1; 2; 31 hay A = (1; 3; 2; 0}... 

B = la; b; cl hay B = !b; a; c||... 

Các sô 0, 1, 2, 3 là các phần tủ của tập hợp A. Các chữ cái a, b, c là 
các phần tử của tập hợp B. 

Kí hiệu 2 e A, đọc là '2 thuộc A hoặc 2 là phần tử của A 

9 Ể A, đọc là 9 không thuộc A hoặc 9 không là phần tử của A 

• Để viết một tập hợp, thường có hai Cíách: 

- Liệt kê các phần tủ của tập hợp. 

- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho cóc phần tử của tập hợp đó. 

2. Tập hợp các số tự nhiên 

a) Tập hợp N và tập hợp N* 

Các số 0, 1, 2, 3,... là các số tự nlhiên. Tập hợp các số tự nhiên 
được ký hiệu là N. 

N = 10; 1; 2; 3;...j. 

Các sô 0, 1; 2, 3,... là các phần ị - I - I I I I_I_> 

tử của tập hợp N. Chúng được 0 1 2 3 4 5 6 

biểu diễn trên một tia số như ở 
hình bên. 

Điểm biểu diễn số tự nhiên a trên tiia số gọi là điểm a. 

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 đượic kí hiệu là N*. 

N* = 11; 2; 3; 4; ...}. 

b) Thứ tự tập hợp số tự nhiên 

- Trong hai sô' tự nhiên khác nhau,, có một số nhỏ hơn số kia. Khi 
sô' a nhỏ hơn số b, ta viết a < b hoặc b > a. 


ôn luyện vằ kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £23 5 



• Nếu a < b và b < c thì a < c. 

• Mỗi số tự nhiên có một sô liền sau duy nhất. Hai sô tự nhiên Hên 
tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị. 

• Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất. 

• Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử. 

3. Ghi số tự nhiên 

a) Số và chữ số 

• Để ghi số bảy trăm mười sáu, ta viết: 716. Với mười chữ số sau, 
ta ghi được một số tự nhiên: 


Chữ số 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Đọc là 

không 

một 

hai 

ba 

bốn 

năm 

sáu 

bảy 

tám 

chín 


- Cần phân biệt: số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, sô 
trăm với chữ số hàng trăm,... 

b) Hệ thập pliăn và cách ghi số La Mã 

- Cách ghi sô' như ở trên là cách ghi sô trong hệ thập phân. Trong 
hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì thành một đơn vị ơ 
hàng liền trước nó. Ngoài cách ghi số như trên, còn có những 
cách ghi số khác, chẳng hạn cách ghi số La Mã. 

- Dùng các nhóm chữ số IV (số 4), IX (số 9) và các chữ số I (số 1), 
V (số 5), X (số 10) làm các thành phần, người ta viết các số La 
Mã từ 1 đến 10 như sau: 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
1234567 8 9 10 

Nếu thêm vào bên trái mỗi chữ số trên: 

- Một chữ số X ta được các số La Mã từ 11 đến 20; 

- Hai chữ số X ta được các số La Mã từ 21 đến 30. 

4. Sô' phần tử của một tập hựp. Tập hợp con 

a) Số phần tử của một tập hợp: 

A = (691; B = {x; yh c = (1; 2; 3;.; 2008}; N = (0; 1; '2; 3; ...} 

Ta nói: Tập A có một phần tử, tập B có hai phần tử, tập hợp c có 

2008 phần tử, tập hợp N có vô sô' phần tử. 

-Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập rỗng. 

Tập hạp rỗng được kí hiệu là 0. 

- Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số 
phần tử, củng có thể không có phần tử nào. 

6 ĩĩi Nhiễu tác giả 




b) Tập hợp con 

• Nếu mọi phần tử của tập hợp A đểu thuộc tập hạp B thì tập hợp 
A gọi là tập hợp con của tập tì. 

Ta kí hiệu: AcB hay B z> A vồi 
đọc là: A là tập hợp con của tập 
hợp B, hoặc A chứa trong B, hoặcc 
B chứa A. 

• Nếu A c B và B c A thì ta nói.A 
và B là hai tập hợp bằng nhau , kií 
hiệu A = B. 

5. Phép cộng và phép nhân 



a) Tổng và tích hai sô' tự nhiên 


- Ta có phép cộng: 

a + 

b 

c 

(Số hạng) + 

(Số hạng) = 

(Tổng) 

- Ta có phép nhân: 

a 

b 

d 

(Thừa số) 

(Thừa số) = 

(Tích) 


b) Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên 


—^_^Phép tính 
Tính chất •——^ 

Cộng 

Nhân 

Giao hoán 

a + b = b 4 a 

a..b = b.a 

Kết hơp 

(a + b) + C: = a + (b + c> 

(a.b).c = a.(b.c) 

Cộng với số 0 

a+0=0+a=a 


Nhân với số 1 


â..l = l.a = a 

Phân phối của phép 
nhân đôi với phép cộng 

a(b + e) = aK) + ac Ị 


6. Phép trừ và phép chia 

a) Phép trừ hai sô' tự nhiên 
• Ta có phép trừ: 

a - b = c 

(Sô' bị trừ) - (Số trừ) - (Hiệu) 

Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có sô' tự nhiên X .scao cho b + X = a 
thì ta có phép trừ a - b = X. 


ôn luyện và kiềim ttra Toấn 6 (Tập 1) E3 7 




b) Phép chia hết và phép chia có dư 

• Ta có phép chia: 

a : b = c 

(Số bị chia) : (Số chia) = (Thương) 

• Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b * 0, nếu có số tự nhiên X sao cho 
b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a : b = X 

• Cho hai số tự nhiên a và b trong đó b * 0, ta luôn tìm được hai số 
tự nhiên q và r duy nhất sao cho: 

a = b.q + r trong đó 0 ắ r < b. 

Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết. 

Nếu r^O thì ta có phép chia có dư. 

• Chú ý: 

- Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn hoặc 
bằng sò' trừ. 

- Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có sổ tự 
nhiên q sao cho 

a = b.q. 

- Trong phép chia có dư: 

Số bị chia = Sô chia X Thương + Số dư 
a = b.q + r (0 < r < b) 

Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia. 

- Sô chia bao giờ cũng khác 0. 

7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa củng cơ số 

a) Lũy thừa với số mũ tự nhiên 

• Ta gọi 2 3 , a 4 là một lũy thừa, a 4 đọc là: a mũ bốn hoặc a lũy thừa 
bôn, hoặc lũy thừa bốn của a. Ta có định nghĩa: 

• Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa 
số bằng a: 

a n = ạ.a.....ạ (n * 0) 

a gọi là ca sổ, n gọi là sổ mủ. 

• Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lèn lũy thừa. 

• a 2 còn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a). 

• a 3 còn được gọi là a lập phương (hay lập phương của a). 

b) Nhân hai lũy thừa cùng cơ số 

• Khi nhản hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng 
các số mũ: a ra .a n = a m + n 


8 £3 Nhiểu tác giả 





số và trừ 


8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số (Khác 0) 

• Khi chia hai lũy thừa cùng cơ sô (khác 0), ta giữ nguyên cơ 
các số mủ: a m : a n = a rn ~ n (a * 0; m > n) 

• Ta quy ước a° = 1 (a * 0). 

• Số chính phương là một số bằng bình phương của một số tự nhiên. 

• Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10. 

9. Thứ tự thực hiện các phép tính 

a) Nhắc lại về biểu thức 

. • Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, 

chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức. 

• Chú ý: 

- Mỗi sô' củng được coi là một biểu thức. 

- Trong biểu thức có thể có dấu ngoặc để chỉ thử tự thực hiện các 
phép tính. 

b) Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức 

• Đối với biểu thức không có dấu ngoặc: 

- Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta thực 
hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. 

- Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân chia, nâng lên lũy thừa, 
ta thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân 
và chia, cuối cùng đến cộng và trừ. 

• Đổi với biểu thức có dấu ngoặc: 

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong dấu 
ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong dâu ngoặc vuông, 
cuối cùng thực hiện phép tính trong dâu ngoặc nhọn. 

10. Tính chất chia hết eủã một tổng 

a) Nhắc lại về quan hệ chia hết 

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên 
k sao cho a = b.k. 

Kí hiệu a chia hết cho b là a : b 

Nếu a không chia hết cho b, ta kí hiệu aí b. 

b) Tính chất 1 

a : m và b : m => (a + b) : m 

• Mở rộng: 

• a : m và b : m => (a - b)l m (a > b) 

Ồn luyện và ktiểm tra Toán 6 (Tập 1) £3 9 




• Nếu tất cả các sô' hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số 
thì tổng số chia hết cho số đó. 

a:m,b:mvàc:m^(a + b + c):m 

c) Tính chất 2 

a/m, và b :m=>(a + b)Im 

• Mở rộng: 

■ a ĩ m và b : m => (a - b) ỉ m (a > b) 

. a : m và b ỉ m => (a - b) ỉ m. 

■ Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn 
các sô' hạng khác đều chia hết cho sô đó thì tổng không chia hết 
cho sô' đó. 

11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 

a) Dấu hiệu chia hết cho 2. 

• Các sô có chữ sô' tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2 và chi 
những sô đó mới chia hết cho 2. 

• Số tự nhiên chia hết cho 2 gọi là số chẵn, số tự nhiên không chia 
hết cho 2 gọi là số lẻ. 

b) Dấu hiệu chia hết cho 5. 

Các sô' có chữ sô' tận cùng 0 hoặc 5 thi chia hết cho 5 và chỉ những 
số đó mới chia hết cho 5. 

Nhận xét: Số dư của một số chia cho 5 bằng số dư của chữ số tậri 
cùng chia cho 5. 

12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 

a) Dấu hiệu chia hết cho 9 

Các sô' có tổng các chữ sô chia hết cho 9 thỉ chia hết cho 9 V'à chi 
những số đó mới chia hết cho 9. 

b) Dấu hiệu chia hết cho 3 

Các số có tổng các chữ số chia hét cho 3 và chỉ những sô' đỏ mớ, 
chia hết cho 3. 

Nhận xét: 

• Số dư của một số chia cho 3 bằng số dư của tống các chữ số của sc 
đó chia cho 3. 

• Số dư của một số chia cho 9 bằng số dư của tổng các chữ số của S( 
đó chia cho 9. 


10 Nhiều tác giả 



13. ước và bội 

a) ước và bội 

Nếu có sô' tự nhiên a chia hết cho ;SỐ tự nhiên h thì ta nói a là bội 
của b, còn b gọi là ước của a. 

b) Cách tìm ước và bội 

Ta kí hiệu tạp hợp các ước của a là lư(a), tập hợp các bội của a là B(a). 

• Ta có thể tìm các bội của một SIÔ khác 0 bằng cách nhân sô đó 
lần lượt với 0, 1, 2, 3,... 

• Ta có thể tìm các ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho 
sô tự nhiên từ 1 đến a để xét xemi a chia lứt cho những sô nào, 
khi đó các số ấy là ước của a. 

14. Số nguyên tố. HỢp số. Bảng số mguyên tố 

a) Sô' nguyên tố. Hợp sô 

• Sô nguyên tố là sô tự nhiên lớin hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 
chính nó. Hợp sô' là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước. 

• Sô' 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số. 

• Sô' nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đỏ là sô' nguyên tố chấn duy nhất. 

b) Bảng sô' nguyên tố nhỏ han 200 


2, 

3, 

5, 

7, 

11, 

13, 

17, 

19, 

23, 

29, 

31, 

37, 

41, 

43, 

47, 

53, 

59, 

61, 

67, 

71, 

73, 

79, 

83, 

89, 

97, 

101, 

103, 

107, 

109, 

113, 

127, 

131, 

137, 

139, 

149 , 

151 ; 

157 , 

163 , 

167, 

173, 

179, 

181, 

191, 

193, 

197, 

199, 




15. Phân tích một số ra thùa số nguyên tố 

a) Phân tích một số ra thừa số nguyên tô 

• Phăn tích một sô' tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa sổ nguyên tô' là viết 
số đó dưới dạng một tích các tliữa số nguyên tố. 

• Dạng phân tích ra thưa số ngiuyên tố của một số nguyên tố là 
chính số đó. 

• Một hợp sô' đều phân tích được ra thừa số nguyên tố. 


Ôn luyện vá kiếm tra Toán 6 (Tập 1) 03 11 




16. ước chung và bội chung 

a) ước chung 

• ước chung cửa hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. 

Ta kí hiệu tập hợp các ước chung của hai số a và b là ƯC(a, b), 
tập hợp các ước chung của ba số a, b và c là ƯC(a, b, c),... 

b) Bội chung 

• Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó. 

Ta kí hiệu tập hợp các bội chung của hai số a và b và BC(a,b), 
tập hợp các bội chung của ba số a, b, c là BC(a, b, c)... 

c) Chú ý 

Tập hợp ƯC(4, 6) = (1; 2}, tạo 
thành bởi các phân tử chung của 
hai tập hợp ư(4) và ư(6), gọi là' 
giao của hai tập hợp ư(4) và ư(6) 

(phần gạch sọc trên hình bên).. 

Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của 
hai tập hợp đó. 

Ta kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là A n B. 

Như vậy: Ư(4) n ư(6) = ƯC(4, 6); B(4) n B(6) = BC(4, 6). 

17. ước chung lớn nhất 

• ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai hay nhiều số là số lớn nhất 
trong tập hợp các ước chung của các số đó. 

Ví dụ: Số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của 12 và 30 là 6. 
Ta nói 6 là ƯCLN của 12 và 30, kí hiệu ƯCLN(12, 30) = 6. 

Tất cả các ước chung của 12 và 30 (là 1, 2, 3, 6) đều là ước của 
ƯCLN (12, 30). 

• Số 1 chỉ có một ước là 1. Do đó với mọi số tự nhiên a và b, ta có: 

ƯCLN(a, 1) = 1; ƯCLN(a, b, 1) = 1 

b) Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số 
nguyên tố 

• Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều sô' lớn hơn 1, ta thực hiện, ba 
bước sau: 

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa sô nguyên tô. 



12 : Nhiêu tác già 



Bước 2: Chọn ra các thừa số nguy êm tô' chung. 

Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn, mồi th ừa sô' lấy với sô' mủ 
nhỏ nhất của nó. Tích đó lũi ƯCLN phải tìm. 

• Chú ý: 

- Nếu các sô' đã cho không có thừa' số nguyên tô' chung thì ƯCLN 
của chúng bằng 1. Hai hay nhiều' sô có ƯCLN bằng 1 gọi là các 
số nguyền tố cùng nhau. 

- Trong các sô đã cho, nếu số nhũ) nhất là ước chung của các số 
còn lại thỉ ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy. 

c) Cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN 

• Để tìm ước chung của các số đã (Cho, ta có thể tìm các ước cùa 
ƯCLN của các số đó. 

18. Bội chung nhỏ nhất 

a) Bội chung nhỏ nhất 

• Bội chung nhỏ nhất của liai hay nhiều sô là sổ nhỏ nhất khác 0 
trong tập hợp các bội chung của cảc sô' đó. 

• Mọi số tự nhiên đều là bội của 1.. Do đó: Với mọi số tự nhiên a 
và b (khác 0), ta có: 

BCNN(a, 1) = a; BCNN(a, b„ 1) = BCNNta, b). 

b) Tìm bội chung nhỏ nhất .bằng cách phân tích các số ra thừa sổ 
nguyên tố 

• Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn Ị, ta thực hiện ba 
bước sau: 

Bước 1: Phân tích mỗi §ố ra (hữu §iố nguyện tổ: 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. . f 
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với sô mũ 
lớn nhất của nó. Tích dó là BCNN phái tìm. 

• Nếu các số đã cho từng dôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN 
của chúng là tích của các số dó. 

• Trong các sô đã cho, nêu số lớn nhất là bội các sô còn lại thì 
BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy. 

c) Để tìm bội chung của các số dủ cho, ta có thề tỉm các bội của 
BCNN cửa các sô đó. 


Ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) .13 



B/ CÁC ĐỂ TOÁN 


DỀ 1 

TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP 
TẬP HỢP CÁC SỐ Tự NHIÊN - GHI số Tự NHIÊN. 
SỘ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HƠP. tập hợp con 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Tập hợp M là các sô' tự nhiên nhỏ hơn 3 là: 

A. M = 14; 3; 2; 1} B. M = {3 

c. M = 13; 0; 11 D. M = {2 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Sô tự nhiên liền trước số m + 1 (m £ N) là: 

A. m - 1 B. m c. m + 2 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. Cho hai tập hợp M = (1; 2; 3; 4; 5; 61 và H = (1; 2; 4; 6; 81 

a) Viết tập hợp A các phần tử thuộc M mà không thuộc H. 

b) Viết tập hợp B các phần tử thuộc H mà không thuộc M. 

c) Viết tập hợp c các phần từ vừa thuộc M vừa thuộc H. 

Bài 2. 

a) Viết số tự nhiên lớn nhất có bảy chữ số 

b) Viết sô' tự nhiôn lớn nhất có bảy chữ số khác nhau 
cl Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bảy chữ số khác nhau. 

Bài 3. 

a) Viết số La Mã lớn nhất. 

b) Viết sô' La Mã nhỏ nhất. 

c) Viết sô' La Mã có nhiều chữ sô' nhất. 

Bài 4. Viết các sô' tự nhiên 

a) Có sô' chục là 256, chữ số hàng đơn vị là 8 

b) Có sô' chục là 174, chữ số hàng đơn vị là 9. 

Bài 5. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 
a ) A = {x e N/ 12 < X < 161 

b) B = {x e N*/ X < 61 

c) c = |x e N/ 13 < X < 151 


; 0 ; 2 ; 11 
; 1 ; 0 } 


D. m - 2 


14 Nhiều tác giả 



»Ề 2 

TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỌP 
TẬP HỢP CÁC SỐ Tự NHIÊN - GHI số Tự NHIÊN 
SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬiP HỢP. TẬP HỢP con 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho M = (a 6 N/ 40 < a < 491 
A. 50 6 M. B. 42 Ể M 

c. 46 e M D. 38 e M 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Viết số tự nhiên có sô chục là 101, chữ sô hàng đơn vị là 1 
A. 1011 B. 1010 

C. 1001 D. 1101 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

a) A = |x e N/10 < X < 201; 

b) B = Ix e N*/ X < 71; 

c) c = (x e N/ 25 < X < 291 

Bùi 2. Tính số phần tử của tập hợp sau: 

M = 10; 2; 4; 6; ...14; 161 

Bài 3. Viết các tập hợp sau bhng cấch Hiệt kề cấc phẩn tử: 

a) Tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ sô hàng chục lớn 
hơn chữ số hàng đơn vị là 2. 

b) Tập hợp B các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ sô' bằng 3. 
Bài 4. Cho hai tập hợp M = 11; 21 và II = la; b; c; 21 

Điền các kí hiệu thích hợp vào ò trống [3 
a [3 M; bŨM; c □ M; 2 □ M; 2 Qh 
B ài 5. Đồ đánh số trang cúa một quyên sách dày 257 trang cần dùng 
bao nhiôu chữ sô? 

ôn luyện và kiếm tra Toán 6 (Tập 1) 15 



DỀ 3 

TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP 
TẬP HỢP CÁC SỐ Tự NHIÊN - GHI số Tự NHIÊN 
PHẦN TỬ CỦA MỌT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Sô tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là: 

A. 11111 B. 12345 c. 01234 D. 10234 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Số phần tử của tập hợp M các sô tự nhiên lớn hơn 12 nhưng nhỏ hơn 
14 là: 

A. 3 B. 2 c. 1 D. 0 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

A=|xeN/x = axa-a với a = 2; 3; 4|. 

Bài 2. 

a) Viết sô" tự nhiên nhỏ nhát có bốn chữ sô' khác nhau. 

b) Viết sô' tự nhiên lớn nhất có bốn chữ sô khác nhau. 

c) Tính tổng của sô' tự nhiên bé nhâ't có bốn chữ số khác nhau với số 
tự nhiên lớn nhất có bốn chữ sô' khác nhau. 

Bài 3. Cho M là tập hợp các sô' tự nhiên chẵn không nhỏ hơn 18 và nhỏ 
hơn 32. 

a) Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử. 

b) Điền kí hiệu thích hợp vào ô trông: 

19 Om ; 24 Om; 21 □ M 

Bài 4. Cho tập hợp A và B. Biết rằng: 

Tập hợp A là các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7. 
Tập hợp B = (16; 18; 25; 27; 34; 35}. 

a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử 

b) Viết tập hợp c các phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B. 

c) Biổu diễn bằng hình vẽ các tập hợp A, B, c. 

Bài 5. Cho năm chữ sô' 0; 3; 5; 7; 9. Viết số tự nhiên lớn nhất và sô' tự 
nhiên nhỏ nhất có năm chữ số trên (các chữ số trên chỉ xuất hiện 
một lần ở mỗi số) 


16 .Nhiêu tấc giả 



TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP 
TẬP HỢP CÁC SỐ Tự NHIÊN - GHI số Tự NHIÊN 
SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. tập hợp con 

A/ LÍ THUYẾT 


Câu 1. Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử? Chio ví dụ 
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn '4 là: 

A. M = {4; 1; 2; 0; 3} B. M = (3; 0; 2; 11 

c. M = (0; 1; 2; 3; 41 D. M = (1; 2; 3; 41 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Viết các tập hợp sau băng cách liệt kê các phần tử: 

a) A = lx e N/x = m X (m - 1) với m = 2; 3; 41 

b) B = lx 6 N/ 99997 < X < 1000011 

Bài 2. Bạn An có X viên bi, bạn Bình có y viên bi. Biết x; y € N và 
5 < X < y < 7. Hỏi bạn An và bạn Bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 


Bài 3. Cho các tập hợp sau: 

M = (1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15} 

K = 10; 2; 4; 6; 8; 101 
H = 10; 4; 5; 6; 11) 

a) Viết các tập hợp M và K bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho 
các phần tử. 

b) Viết tập hợp A các phần tử vửa thuộc H vừa thuộc M. 

c) Viết tập hợp B các phần tử vừa thuộc K vừa thuộc H. 

d) Viết tập hợp C cốc phần tử thuộc K nhưng khống thuộc H. 

Bài 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ sô mà tổng các chữ số bằng 3? 
Bài 5. Viết các số tự nhiên từ 1 đến 100 liên tiếp nhau từ trái sang 
phải liền thành một số 12345— 9798991 00. Hỏi số trẽ n có tất cả bao 
nhiêu chữ số? 1 HA N 0' 


V • -iv‘ ’HONG TIN TH U VIỆN 

LC Ị rựu 


ÍT Itỉyện va ktểfWfal Toán 6 (Tập 1) 12 17 



DỀ 5 

TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP Hộp 
TẬP HỢP CÁC SỐ Tự NHIÊN - GHI số Tự NHIÊN 
SÔ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. tập hợp con 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lởi đúng: 

Số các số tự nhiên có bốn chữ số là: 

A. 8999 số B. 9000 số c. 9001 số D. 9899 số 

Câu 2. Tìm câu trả lời sai: 

Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 39 và nhỏ hơn 45 
A. M = 140; 41; 42; 43; 44) B. M = (x e N/ 39 < X < 45) 

c M = {40; 41; 44; 43; 42} D. M = {40; 41; 42; 431 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Cho số 9752. 

a) Viết thêm một chữ số 0 vào số dã cho dể được số lớn nhất có thể được 

b) Viết thêm một chữ số 6 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được 
Bài 2. Với hai chữ số X và c có thể viết dược những số nào? 

Bài 3. Cho năm chữ số: 0; 1; 3; 5; 9 

a) Viết số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số khác nhau từ các chữ số đó. 

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ sô từ các chữ số đó. 

Bài 4. Cho hai tập hợp: 

A = {3; 4; b; 6; 8) 

B = |(a - 1); 4; 6; 7; 8) 

Tìm các số a, b dể hai tập hợp A và B bằng nhau. 

Bài 5. Viết tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, có tông các chữ số 
bằng 8 và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị. 

DỀ <; 

PHÉP cộng và phép nhân - phép trừ và phép chìa 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống đô tông các sô trong ba ô liền 
nhau bằng 200. 

1 1 50 I I 100 I I 1 I 1 II 


18 Nhiểu tác giả 



Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Kết quả tính 547.63 + 547.37 là: 

A. 54700 B. 5470 c. 45700 D. 54733 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tính: 

a) 1245 +7011 

b) 25.9876.4 

c) 259.47 + 259.53 

d) 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 95 + 97 + 99 
Bài 2. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a) (x - 4D.1000 = 0 

b) 2008(x - 28) = 2008 

c) (x - 29).59 = 0 

Bài 3. Một tàu hỏa cần chở 1200 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 
12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Hỏi tàu lửa cần ít nhất bao 
nhiêu toa đế chở hết số khách tham quan đó? 

Bài 4. Trong một phép chia số tự nhiên cho sô tự nhiên, sô chia là 84, 
sô" thương là 16, số dư là số lớn nhất có thể đưực của phép chia đó. 
Tìm số bị chia. 

Bài 5. Tìm các thừa số và tích của phép nhân sau: xy.xyx = xyxy 

DỀ 7 

PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN - PHÉP TRÍ/ VÀ PHÉP CHIA 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: 

Tìm x € N biết (2x - 15).11 = 11 

A. X = 15 B. X = 30 c. X = 8 D. X = 11 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Kết quả của phép tính: 879 X 2 + 879 X 5 + 879 X 3 là: 

A. 8790 B. 87900 c. 7911 D. 7199 • 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm số tự nhiên X biết: 

a)(x-28)-213 = 0 b) (x - 36) : 18 = 12 

c) X - 36 : 18 = 12 d) 315 + (146 - x) = 401 - 


ỡn luyện vầ kiém tra Toán 6 (Tập 1) 01 19 



Bài 2. Ta kí hiệu n! (đọc là: n giai thừa) là tích của n sô tự nhiên liên 
tiếp kể từ 1. Hãy tính: 

a) 3! b) 4! c) 6! 

Bài 3. Bạn Nga dùng 30000 đồng mua vở. Cửa hàng có hai loại vở, loại 
I giá một quyển là 3500 đồng, loại II giá một quyển là 3000 đồng. 
Hỏi Nga sẽ mua được nhiều nhât bao nhiêu quyển vở nếu: 
a) Nga chỉ mua vở loại I b) Nga chỉ mua vở loại II? 

Bài 4. Thay dấu * và chữ a bằng các chữ sô' thích hợp: 
aaa 

_a ' 

3 * *a 

Bài 5. Tích của bốn sô' tự nhiên liên tiếp là 3024. Tìm bốn sô' đó. 

DỀ 8 

PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN - PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Tìm X € N, biết 2x + X = 45 : 3 

A. X = 4 B. X = 5 c. X = 50 D. X - 2 

Câu 2. Chọn câu trả lời sai: 

Dạng tổng quát của sô' tự nhiên chia cho 5 dư 2 là: 

A. 5a + 2(aeN) B. 2 + 5b (b e N) 

c. 2x + 5 (x 6 N) D. 5y + 2 (y € N) 

B/ CÁC DẠNG TOÁN 

Bài 1. Hãy viết xen giữa các chữ sô' của sô' 123456 các dấu “+” để đưrợc 
tổng các số bằng 66. 

Bài 2. Cho ba chữ số a, b, c sao cho 0 < a < b < c. 

a) Viết tập hợp A các sô' tự nhiên có ba chữ số gồm cả ba chữ sô' a, b, c. 

b) Biết tổng của sô' lớn nhất trong tập hợp A với sô' cab bằng 411. 
Tìm ba chữ sô' a, b, c nói trên. 

Bài 3. Trong một phép chia số tự nhiên cho sô' tự nhiên, có sô' bị chia )là 
200 và số dư là 13. Tìm sô' chia và thương. 


20 ' y. Nhiêu tác giả 



Bài 4. Tìm một số tự nhiên có 6 chữ số có chữ số hàng đơn vị là 4. Nêu 
ta dời chữ số 4 lên đầu (thành chữ số háng vạn), các chữ số khác vẫn 
giữ nguyên thứ tự thì được số mới gấp 4 lần sô cũ. 

Bài 5. Tìm số tự nhiên có 5 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 
đằng trước số đó thì được số lớ/n gấp 5 lần số có được khi viết thêm 
chữ số 7 vào đằng sau số đó. 


DỀ 9 

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ Tự NHIÊN 
NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG cơ số 
CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG cơ số 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1 . Hãy nêu định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên. 
Áp dụng: Điền số thích hợp vào ô trống: 


n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 2 











n 3 


zd 










Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Viết tích sau dưới dạng một lũy thừa: 4 3 4 4 

A. 4 12 B. 4 7 c. 8 7 D. 8 12 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Viết gọn các tính sau bằng cách dùng lũy thừa: 
a) 6.6.6.6.6 b) 4.4.4 

c) 13.13.13.13 d) a.a.a.a.b.b.b.c.c 

Bài 2. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a) 2 X = 64 b) 3* = 162 : 2 

c) 5 X + 5* + 1 = 750 

Bài 3. Viết số 68725 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10. 

Bài 4. Tính: A = (5 29 .5 40 ) : 5 67 

B = (8 2008 + 8 2 ° 07 ) : 8 2007 

Bài 5. Cho A=l+2 + 2 2 + .... + 2 2008 
# B = 2 2009 - 1 
So sánh A và B. 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) ..' 21 




DẼ 10 


LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ Tự NHIÊN 
NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG cơ số 
CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG cơ số 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Điền dấu “X” vào ô trống: 


Câu 


Đúng 

Sai 

1 

2 3 .2 20 = 2 60 



2 

2 13 .2 z = 2 15 



3 

2 3 .2 z = 4 6 



4 

2 3 .2 2 - 4 5 




Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Tính 2008 2008 : 2008 2007 
Kết quả là: 

A. 1 B. 2008 

C. 2007 D. 2008 2 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. So sánh 3 4 và 4 3 . 

Bài 2. Viết tổng sau dưới dạng một lũy thừa của 2 
4 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + .... +2 2 °° 8 
Bài 3. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a) 4 X = 4 3 .4 5 b) 2 X = 8.128 

Bài 4. Tìm số tự nhiên X, biết: 

3 + 2 X ~ 1 = 24 - [4 2 - (2 2 - 1)] 

Bài 5. Cho A = 3 + 3 2 + 3 3 + ... + 3 2008 
Tìm sô” tự nhiên n, biết rằng 2A + 3 = 3 n 


22 Ntiiễu tác giả 




DỂ 11 

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ Tự NHI Ê N 
NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG cơ số 
CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG cơ số 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Tính 2 4 +' 15, được kết quả là: 

A. 23 B. 95 c. 31 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Nếu 20 2ỏo7 < 20 m < 20 2009 (m e N) thì: 

A. m = 1 B. m = 2007 c. m = 2008 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 
a) 2008 2000 : 2008 100 b) 2000 200 ’ : 200© 

c) 16 2002 : 4 2 d) (2 2009 .2 2001 ):: (2 2008 .2 2000 ). 

Bài 2. Tìm X e N biết: 

a) 4* = 64; b) X 50 = X c) I(2x + l) 3 = 125 

Bài 3 

a) Cho a G N thỏa mãn a > 10 6 . Hỏi số a có ít nhất hao nhiêu chữ số ? 

b) Cho b 6 N thỏa mãn b < 10 7 . Hỏi số b có nhiều nhất bao nhiêu chữ số? 
Bài 4. Các tổng sau có là một chữ số chính phương không? 

a) l 3 + 2 3 + 3 3 b) l 3 + 2 3 + 3 a +• 4 3 

Bài 5. Chứng tỏ rằng số A là số chính phương, biết, rằng: 

A = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n - 1) với n e N*. 

nỉ n 

THỨTựTHựC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH 
TÍNH CHẤT CHIA HET của một TổNG 


A/ LÍ THUYẾT 

Cảu 1: Điền dâu “X” vào ô thích hợp: 


Câu 

Đúng 

Sai 

Nêu tất cả các sô' hạng cua một tổng đều chia hết cho» 
cùng một số thì tồng chia hết cho số đó. 



Nêu tất cả các.-số hạng cua một tổng đều không chia hết 
cho một sô’ thì tổng không chia hết cho sô đó. 




D. 30 

D. m = 2009 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 'ìJ'. 23 




D. X = 2006 


Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Tìm X € N, biết 234(x - 2007) = 234 
A. X = 2007 B. X = 2241 c. X = 2008 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức: 

M = 2008.20072007 - 2007.20082008 
Bài 2. Tính: 

a) 187 - (24 - 5.3) 2 b) 8000 : (5[409 - (15 - 6)]| 

Bài 3. Tìm X e N biết 

a)7 x .49 = 7 90 b) X 2008 = X 5 

Bài 4. Chứng tỏ rằng: 

a) Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2. 

b) Trong ba số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 3. 
Bài 5. Cho A = 2 1 + 2 2 + 2 3 + ... + 2 99 + 2 100 

Chứng tỏ rằng A chia hết cho 3. 


DỀ 13 

THỨ Tự THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH 
TÍNH CHẤT CHIA HET của một TổNG 

A/ Lí THUYẾT 

Câu 1. Điền sô' thích hợp vào ô trống; 

a ) Q_Ị^Q^tỹ_ > 32 

b) 2‘ - □ = o — > 37 
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho tổng M = 75 + 1205 + 2008 + X với X € N. Tìm điều kiện của X để 
M chia hết cho 5. 

A. X : 5 B. X chia 5 dư 1 

C. X chia 5 dư 3 D. X chia 5 dư 2 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. Tính: 

a) 2 5 - 19.4° b) 125 + 38[1999 - (2008 - 9) 1 ]. 

Bài 2. Chứng minh rằng tổng của bôn số tự nhiên liên tiếp là một số 
không chia hết cho 4. 


24 Í7Ỉ Nhiều tác giả 



Bài 3. Chứng minh rằng: 

ab + ba chia hết cho 11 

Bài 4. 

a) Chứng tỏ rằng trong năm sô tự nhiên liên tiếp, có một sô" chia hết 
cho 5. 

b) Chứng tỏ rằng (29 ra + l)(29 n ' + 2X29™ + 3)(29 m + 4) chia hết cho 5 
với mọi m e N 

Bài 5. Chứng tỏ rằng: 

A = 1 + 5 + 5 2 + ... + 5 402 + 5 403 + 5 404 chia hết cho 31. 

»Ề 14 

THỨ Tự THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH 
TÍNH CHẤT CHIA HET của một TổNG 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Tìm điều kiện của số tự nhiên X để A = 66 + 12 + 2? + X chia hết cho 3. 

A. X chia hết cho 3 B. X chia cho 3 dư 1 

c. X chia cho 3 dư 2 D. X không chia hết cho 3. 

Câu 2. Chọn câu trả lời sai: 

Tổng M = 5055 + 10515 + 2535 
A. Chia hết cho 5 B. Là sô lẻ 

c. Chữ số tận cùng là 5 D. Chia hêt cho 2 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. Cho a, b, c e N 

Chứng tỏ rằng 66a + 39b + 63c chia hết cho 3 
Bài 2. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a) 15 + 2x = 3 80 :3 77 b) 2x + 5x = 2.5 2 - 1 

Bài 3. Chứng minh rằng nếu abc : 27 thì bca chia hết cho 27 
Bài 4. Chứng minh rằng: 

321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 chia hết cho 13 

Bài 5. Cho A = 1 + 2 + 2 2 + ... + 2 2007 + 2 2008 
Tìm số dư khi chia A cho 7 

ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £3 25 



DỂ 15 

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5 
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 

A/ Lí THUYẾT 

Câu 1. Hãy nêu dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5 
Áp dụng: 

Dùng cả ba chữ sô' 7; 5; 0 hãy ghép thành sp tự nhiên có ba chữ số 
và số đó vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Trong các số: 2055; 6430; 5041; 2341; 5641; 23015 

A. Các số chia hết cho 5 là: 2055; 6430; 5041; 2341 

B. Các SỐ chia hết cho 5 là: 5041; 2341; 5641 
c. Các số chia hết cho 5 là: 2055; 6430; 23015 

D. Các số chia hết cho 5 là: 2055; 630; 5641; 23015 
B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm số tự nhiên có ba chữ số, các chữ sô' giống nhau. Biết rằng số 
đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 3. 

Bài 2. Khi chia sô tự nhiên a cho 65 có sô dư là 10. Hỏi sô a có chia hết 
cho 5 không? Vì sao? 

Bài 3. Cho a = 10 150 + 8. Hỏi a có chia hết cho 9 hay không? 

Bài 4. Viết sô' tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ sô' sao cho sô đó chia hết 
.cho 9. 

Bài 5. Tìm sô' có dạng 5a42b, chia hết cho cả 2; 5 và 9. 

DỀ 16 

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5 
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3 
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng 

Từ 1 đến 100 có số các sô' chia hết cho 2 là: 

A. 100 B. 50 . c. 49 D. 51 


26 12; Nhiễu tác giả 



1 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm các chữ sô a và b sao cho số 235ab chia hết ichíO cả 2; 3; 5 và 9 
Bài 2. Chứng tỏ rằng với mọi n là số tự nhiên, tích ( n + lXn + 4) chia 
hết cho 2. 

Bài 3. Chứng tỏ rằng abcd -(a + bfC + d) chia hết chơ 9 
Bài 4. Điền chữ số vào dấu * để: 

a) 7 * 41 chia hết cho 9 b) 52 * 2 chia hết cho 3 

Bài 5. Tìm số dư khi chia tổng ÌO 2008 + 5 cho 9. 

DỀ 17 

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 3 
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Xét các khẳng định sau: 

(I) Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9 

(II) Một sô" chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3 

A. Chỉ có (I) đúng B. Chỉ có (II) đủng 

c. Cả (I) (II) đều sai D. Cả (I) và (II) đềm đúng 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Từ 1 đến 1000 có số các số chia hết cho 5 là: 

-A. 200 B. 210 c. 100 £>. 500 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm chữ số a để số 592a chia hết cho 2 và chi a chio 5 dư 3 

Bài 2. Tìm tập hợp các số tự nhiên X vừa chia hết cho 2 vừa chia hết 

cho 5 và 1987 < X * 2008 

Bài 3. Có bao nhiêu số dạng abcd : 5 và a < b < c < d ((a» b, c, d là các 
chữ số) 

Liệt kê các số đó 

Bài 4. Viết sô' tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số chia hết cho cả 5 và 9 
Bài 5. Chứng minh rằng số gồm 27 chữ số 1 chia hết cho 27. 


ôn luyện và Ikiểm tira Toán 6 (Tập 1) Í2S 27 



DỀ 18 

ƯỚC VÀ BỘI 

SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP số. BẢNG số NGUYÊN Tố 
PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA số NGUYÊN Tố 

A/ Lí THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Số bội của 5 từ 10 đến 22 là: 

A. 4 số B. 5 số c. 3 số D. 6 số 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

A. ư(loj = {1; 2; 5; 10} B. ư(10) = (1; 5; 0} 

c. ư(10) = 10; 1; 2; 5; 10} D. ư(10) = {1; 2; 5} 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm các số tự nhiên X sao cho: 

a) X € B(12) và 20 < X < 49 b) X e ư(36) và 10 < X < 36 

Bài 2. Tìm các sô' có hai chữ số là bội của 43 
Bài 3. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 24; 120; 504 
Bài 4. Tìm các số tự nhiên X sao cho: 

a) 42 ; 2x + 3 b) X + 10 ': X + 1 

Bài 5. Tìm tất cả các số tự nhiên n để n 2 + 16n là một số nguyên tố. 

DỀ 19 

ƯỚC VÀ BỘI 

SỐ NGUYÊN TỐ. Hựp số. BẢNG số NGUYÊN Tố 
PHẦN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA số NGUYÊN Tố 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Thế nào là các số nguyên tố, hợp số? Cho ví dụ. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Các sô có hai chữ sô' là bình phương của một sô nguyên tô là: 

A. 25; 49 B. 25; 81; 62 c. 29; 74 D. 25; 22 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. a) Viết tập hợp A gồm các ước của 20 

b) Viết tập hợp B gồm các ước của 100 và là số lẻ 


28 Í2 Nhiều tác giả 



Bài 2. Tìm tất cả các số tự nhiên a để 19» - 8a là số nguyên tố. 

Bài 3. Thay chữ số vào dấu * đế 5 * là hợp số 
Bài 4. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số? 

a) 17.18.19.31 + 11.13. 15.23 

b) 41.43.45.47 - 19.23.29.31 

c) 987654 +54301 

Bài 5. Phân tích các số sau ra số nguyên tố 1200; 7560. 

ĐỀ 20 

ƯỚC VÀ BỘI 

SỐ NGUYÊN TỐ. Hựp số. BẢNG số NGUYÊN Tố 
PHÂN TÍCH MỘT SÔ RA THỪA số NGUYÊN Tố 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Điền vào bảng sau các số nguyên tố p mà bình phương của nó 
không vượt quá a, tức là p 2 < a. 


a 

10 

29 

48 

68 

127 

p 

2; 3 






Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Các bội của 31 và có hai chữ số là: 

A. 31; 62; 93 B. 62; 93 

c. 31; 62; 26; 13; 93 D. 13; 26; 39. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm các số tự nhiên X sao cho 10 lầ bội cua X - ỗ. 

Bài 2. Gọi a = 2.3.4.5.6...2008 

Hỏi 2007 số tự nhiên liên tiếp sau có đều là hợp số không? 
a + 2; a + 3; a + 4; ...; a + 2008 

Bài 3. Tìm tất cả các sô' tự nhiên n để 3 n + 60 là số nguyên tố 
Bà i 4. Chứng minh rằng: 

a) Số 17 không viết được dưới dạng của ba hợp số khác nhau, 
to) Mọi số lẻ lớn hơn 17 được viết dưới dạng tổng của ba hợp số khác nhau. 
Bài 5. Một hình lập phương có thể tích là 1728cm 2 . Tính độ dài cạnh 
(Của hình lập phương đó. 


On luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £3 29 




DỀ 21 

ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 
ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT - BỘI CHUNG NHỎ NHAT 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. ƯCLN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm 
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho a; b; c e N* thỏa mãn a : b; a : c thì BCNN (a; b; c) là: 

A. abc B. c c. a D. 1 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Viết các tập hợp ư(12), ư(18), ƯC(12; 18). 

Bài 2. Tìm giao của hai tập hợp A và B biết rằng: 

a) A là tập hợp các số chia hết cho 24, B là tập hợp các số chia hết 
cho 120. 

b) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số nguyên tố. 

Bài 3. Tìm số tự nhiên X lớn nhất, biết rằng 192 : X và 480 : X 
Bài 4. Tìm các bội chung có ba chữ số của 105; 70; 210. 

Bài 5. Một trường THCS xếp hàng 20; 25; 30 đều dư 15 nhưng xếp hàng 
41 thì vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó, biết rằng số học sinh 
của trường đó chưa đến 1000 học sinh. 

DỀ 22 

ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 
ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT - BỘI CHUNG NHỎ NHAT 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1 . BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

ước chung lớn nhất của 72 và 108 là: 

A. 72 B. 36 c. 18 D. 216 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Cho a = 96, b = 240. 

a) Tìm ƯCLN (a, b) b) Viết tập hợp ƯC(a, b) 


30 l-ĩí Nhiêu tác giả 



Bài 2. Cho A là tập hợp các số tự Tihiên X nhò hơn 10»0 là bội của 18, B 
là tập hợp các số tự nhiên y nhỏ hơn 100 là bội của 12. 

Viết tập hợp c là giao của hai tập hợp A và B. 

Bài 3. Một đơn vị bộ đội có 144 nữ và 360 nam về maền Trung để giúp 
đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt. Muốn phục vụ được nhiều xã, 
dơn vị dự định chia thành tổ và phân phôi nam mừ cho đều vào các 
tổ. Có bao nhiêu cách chia tổ? Mỗi tổ có ít nhất bao nhiêu người? 

Bài 4. Um số tự nhiên nhỏ nhất khác 5, khi chia số đó cho 70; 3S0; 140; 700 
có cùng số dư là 5 
Bài 5. Cho ƯCLNía, b) = 1 
Chứng tỏ rằng: 

ƯCLNCa + b; a) = 1. 


ĐÈ 23 


ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 
ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT - BỘI CHUNG NHỎ NHAT 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 


ƯCLN(40; 100) là: 

A. 200 B. 40 c. 20 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi s. 

BCNN(4; 5; 6) = 120. □ 

BCNN(11; 5; 3) = 165 □ 

ƯCLNC12; 36) = 36 □ 

BCNN(28; 56; 560) = 560 Q 
B/ CÁC BÀI TOÁN 


D. 100 


Bài 1. Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng: 

a) A là tập hợp các số chia hết cho 42, B là tập hợp các số chia hết 
cho 14. 

b) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ. 

Bài 2. Tìm số tự nhiên X biết rằng: 

180 : x; 108 ; X và 10 < X < 30 
Bài 3. Tìm a, b e N, biết 

ab = 3750 và ƯCLN(a, b) = 25 


õn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) h'ì 31 



Bài 4. Một số tự nhiên a khi chia a cho 7 dư 4, chia cho 9 dư 6. Tìm số 
dư khi chia a cho 63. 

Bài 5. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 3 dư 1, chia cho 5 dư 3 và chia 
cho 7 dư 5. 


DỀ 24 

ÔN TẬP CHƯƠNG I 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Bội chung nhỏ nhất của 154 và 220 là: 

A. 770 B. 440 c. 1540 D. 3080 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Viết số tự nhiên có số chục là 673, chữ số hàng đơn vị là 6: 

A. 6736 ’ B. 67306 c. 6763 'd. 6673. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a) 2 4 .x - 15x = 5 2 - 2 4 b) 240 : (x - 5) = 2 2 .5 2 - 20 

Bài 2. Cho: A = {x 6 N/ 40 < X < 60 và X : 5} 

B = (x e N/ 40 < X < 60 và X : 2} 

c = An B 

Viết các tập hợp A, B, c bằng cách liệt kê các phần tử. 

Bài 3. Tìm sô phần tử của các tập hợp sau: 

a) A = 115; 16; 17; ...; 5401 

b) B = {3; 6; 9; 12; ... 3631 

Bài 4. Viết tổng A = 2 2 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 28 + 2 29 + 2 30 dưới dạng; lũy 
thừa của 2. 

Bài 5 Biết a = 123456789, b = 987654321. 

Tìm số dư khi chia BCNN(a, b) cho 11. 

DỀ 25 

ÔN TẬP CHƯƠNG I 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Số 19 viết bằng chữ số La Mã là: 

A. XVIII B. XIW c. XXI D. XIX. 


32 Sỉ Nhiêu tác giả 



Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Số phần tử của tập hợp c = Í2; 4; 6; 8; ..2006; 20'081 là: 

Á. 1002 B. 1004 c. 1003 D. 1005 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm các số tự nhiên X sao cho: 

a) X e BC(6; 21; 27) và X < 1200 

b) 5x + 27 là bội của X + 1 
Bài 2. 

a) Chứng tỏ rằng: 

7 1 + 7 2 + 7 3 + 7 4 + 7 5 + 7 6 chia hết cho 8 

b) Tìm số dư khi chia tổng sau cho 7 

2 1 + 2 2 + 2 3 + ... + 2 98 + 2 m + 2 100 
Bài 3. Tìm ƯCLN rồi tìm ước chung của 24; 12; 72 
Bài 4. Một trường THCS xếp hàng 20; 25; 30 đều dư 15 nhưng xếp hàng 
41 thì vừa đủ. Tính sổ" học sinh của trường đó, biết rằng số học sinh 
của trường đó chưa đến 1000 học sinh. 

Bài 5. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất viết bởi các số 200$ liên tiếp nhau mà 
chia hết cho 3. 

HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐÁP số 

DỀ 1 


A/ LÍ THUYẾT 
Câu 1. Chọn D. 

Câu 2. Chọn B. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) A = {3; 51 ■ b) B = {8} c) C = 

Bài 2. 

a) Số tự nhiên lớn nhất có bảy chữ số là: 9999999 

b) Số tự nhiên lớn nhất có bảy chữ số khác nhau là: 

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bảy chữ số khác nhau l.à 

Bài 3. 

a) Số La Mã lớn nhất là MMMCMXCIX (3999) 

b) SỐ La Mã nhỏ nhất là 1(1) 

c) Số La Mã có nhiều chữ số nhất là: MMMDCCCLXXXVIII (3888) 


II; 2; 4; 6} 

9876543 

1023456. 


ôn Ituyện và k.ĩểrm tra Toán 6 (Tập 1) £3 33 



b) 1749 


Bài 4. 

a)2568 
Bài 5. 

a) A = {13; 14; 15) b) B = {1; 2; 3; 4; 5) c) c = {13; 14; 15} 

DỀ 2 

A/ Lí THUYẾT 
Câu 1. Chọn c. 

Câu 2. Chọn A. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) A = {11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20} 

b) B = {1; 2; 3; 4; 5; 6} 

c) c = {25; 26; 27; 28; 29} 

Bài 2. Viết tập hợp M dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp 
M = (0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16} 

Vậy tập hợp M có 9 phần tử 
Bài 3. 

a) A = {97; 86; 75; 64; 53; 42; 31; 20} 

b) 3 = 3 + 0 + 0 = 2 + 1 + 0=14-1 + 1 
B = {300; 210 ; 201; 102; 120; 111} 

Bài 4. Ta CÓM = {1; 2}và H = {a; b; c; 2} 

Do đó a [TỊ M; b \v\ M; c [7] M; 2 [T| M; 2 [T| H. 

Bài 5. Quyển sách có: 

Số trang sách dùng 1 chữ số là: (9 - 1): 1 + 1 = 9 (trang) 

Sô' trang sách dùng 2 chữ số là: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 (trang) 

Số trang sách dùng 3 chữ số là (257 - 100) : 1 + 1 = 158 (trang) 

Vậy sô' chữ sô' cần dùng là: 

9 X 1 + 90 X 2 + 158 X 3 = 663 (chữ số) 

DỀ 3 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn D. 

Câu 2. Chọn C. Vì tập hợp M các sô' tự nhiên lớn hơn 12 và nhỏ h(ơn u 
là M = {13} 


34 Sí Nhiếu tác giả 



B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. X = a 

X a - 

a nên 

Với a = 2 

thì 

x = 2 X 2-2= 2 

Với a = 3 

thì 

II 

Cứ 

Cữ 

cn 

Với a = 4 

thì 

X = 4x4-4=12 


Vậy A= (2; 6; 12}. 

Bài 2. 

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bôn chữ số khác nhau là: 1023 

b) Sô" tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: 9876 

c) 1023 + 9876 = 10899. 

Bài 3. 

a) M = {18; 20; 22; 24; 26; 28; 30} 

b) 19 [7] M; 24 [7] M; 21 [7| M 

Bài 4. 

a) A = {52; 25; 43; 34; 16; 61; 70} 

b) c = {16; 25; 34} 

c) 



Bài 5. SỐ lớn nhất là 97530 
Số nhỏ nhất là 30579 


»Ề4 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số 
phần tử, cũng có thể không có phần tử nào 
Ví dụ: A = {7} 

B = {1; 3; 5; 6} 

N = {0; 1; 2; 3; 4; 5; ...} 

c = 0 

Tập hợp A có một phần tử, tập hợp B cp bốn phần tư, tập hợp N có 
vô số phần tử, tập hợp c không có phần tử nào. 

Câu 2. Chọn B. 


ổn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập í) E2 35 



B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) X = m X (m - 1) nên 

Với m = 2 thì X = 2 X (2 - 1) = 2 
Với m = 3 thì X = 3 X (3 - 1) = 6 
Với m = 4 thì X = 4 X (4 - 1) = 12 
Vậy A = (2; 6; 12} 

b) B = {99998; 99999; 100000} 

Bài 2. Vì X, y e N và 5 < X < y < 7 nên x; y nhận giá trị 5 hoặc 6 
Do X < y nên X = 5 và y = 6 
Vậy An có 5 viên bi 
Bình có 6 viên bi. 

Bài 3. 

a) M = In e N/ n là các số tự nhiên lẻ; n < 17} 

K = (n e N/ n là các số tự nhiên chẵn; n < 12} 

b) A = {5; 11} 

c) B = 10; 4; 6} 

d) c = { 2 ; 8; 10 } 

Bài 4. Ta thấy 3=3+0+0+0=2+l+0+0=l+l+l+0 
Do đó số tự nhiên có bốn chữ số mà tổng các chữ số bằng 3 gồm các 
trường hợp sau: 

• Các số có một chữ số 3 và ba chữ số 0: 3000 

• Các số có một chữ sô' 2, một chữ số 1 và hai chữ số 0: 2100; 2010; 
2001; 1002; 1020; 1200. 

• Các sô' có 3 chữ sô' 1 và 1 chữ số 0: 1110; 1101; 1011. 

Vậy có tất cả 10 số tự nhiên có bốn chữ số mà tổng các chữ sô' bằng 3. 
Bài 5. Xét dãy số 1; 2; 3; ...; 100 trong đó: 

Sô' có một chữ sô' là: 

(9 - 1) : 1 + 1 = 9 (số) 

Sô' có hai chữ sô' là: 

(99 - 10) : 1 + 1 = 90 (số) 

Sô' có ba chữ số là 1 (đó là số 100) 

Vậy sô' chữ số của số đã cho Ià:lx9 + 2x90 + 3xl = 192 (chữ số) 

DỀ 5 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn B. Vì (9999 - 1000) : 1 + 1 = 9000 
Câu 2. Chọn D. 


36 03 Nhiểu tác giả 



B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) Số lớn nhất có thể được sau khi viết thêm chũi sô 0 là: 97520 

b) Số lớn nhất có thể được sau khi viết thêm chũi số 6 là: 97652. 

Bài 2. Với hai chữ số X và c có thể viết được các số sau XC(90), CX(110), 
CXX(120), CXXX(130), CXCQ90), CCX(210), CCXX(220), CCXXX(230), 
CCXC(290), CCCX(310), CCCXX(320), CCCXXX(3350>, CCCXC(390) 

Có tất cả 13 số. 

Bài 3. 

a) 95310 b) 10359 

Bài 4. Ta có: A = {3; 4; b; 6; 8Ị 

B = Ka - 1); 4; 6; 7; 8} 

Để A = B thì: a-l = 3vàb = 7 hay a = 4 và b = 7 


Bài 5. Gọi a là chữ số hàng chục và b là chữ số hàng đơn vị 
Theo đề bài ta có a + b = 8. Ta lập bảng sau: 


a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

b 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

ab 

17 

26 

35 

44 

53 

62 

71 

80 


Vì chữ số hàng chục phải lớn hơn chữ số hàng đơn vị nên chọn các 

số: 53; 62; 71; 80 

Vậy A = {53; 62; 71; 80} 


HỀ <; 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1 

I 100 I 50 ị 50 I 100 I 50 ị 50 I 100 I 50 I 50 I lÕÕỊ 
Câu 2. Chọn c. Vì 547.63 + 547.37 = 547.(63 +• 37) = 547.100 = 54700. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bàĩ 1 

a) 1245 + 7011 = 8256 

b) 25.9876.4 = 9876.(25.4) = 9876.100 = 987600 

c) 259.47 + 259.53 = 259.(47 + 53) = 259.100 = 25900 


ôn Huyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £3 37 




d) \+ 3 + 5 + 7 + ... + 95 + 97 + 99 

- (1 + 99) + (3 + 97) + (5 + 95) + ... + (49 + 51) 

= 100 + 100 + ioo +... + 100 

25 sô' hạng 

= 100.25 
= 2500 

Bài 2. a) (x - 4D.1000 = 0 b) 2008(x - 28) = 2008 

X - 41 = 0 : 1000 X - 28 = 2008 : 2008 

X - 41 = 0 X - 28 = 1 

X = 41 X = 1 + 28 

X = 29 

c) (x - 29).59 = 0 

X - 29 = 0 : 59 
X - 29 = 0 
X = 29 

Bài 3. Số người ở mỗi toa: 

8.12 = 96 (người) 

1200 chia cho 96 được 12, còn dư. 

Vậy cần ít nhất 12 + 1 = 13 (toa) để chở hết số khách tham quan 
Bài 4. Số dư < số chia 

Do vậy số dư lớn nhất là 83 
Vậy số bị chia là: 84.16 + 83 = 1427 
Bài 5. Cách 1: xy.xyx = xyxy Cách 2: xy.xyx = xyxy 

xy.xyx = xy. 100 + xy xyx = xyxy : xy 

xy.xyx = xy.(100 + 1) xyx = 101. 

xy.xyx = xy.101 Suy ra X = 1; y = 0 

Vậy xỹx = 101 Ta c< ^ 10.101 = 1010. 

Nên X = 1; y = 0. 

Ta có 10.101 = 1010 

DỂ 7 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn c 

Vì (2x-’l5).ìi = 11 
2x - 15 = 1 

2x = 1 + 15 
X = 16 : 2 

X = 8 

Câu 2. Chọn A. Vì M = 879 X (2 + 5 + 3) = 879 X 10 = 8790. 


38 Nhiễu tác giả 



B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. a) (x - 28) - 213 = 0 b) (x - 36) : L8 = 12 

X- 28 = 213 X- 356 = 12 .18 

X = 213 + 28 X - 356 = 216 

X = 241 X = 216 + 36 

X = 252 

c) X - 36 : 18 = 12. d) 315 + 146 - x) = 401 

X - 2 = 12 146- X = 401 - 315 

X = 12 + 2 14(6 - X = 86 

X = 14. X = 146 — 86 

X = 60 


Bài 2. 

a) 3! = 1.2.3 = 6 

b) 4! = 1.2.3.4 = 24 

c) 6! = 1.2.3.4.5.6 = 720 

Bài 3. Chia 30000 cho 3500 được thương bằng 8 và dư 2000 
Chia 30000 cho 3000 được thương bằng 10 và dưO 

a) Nếu Nga chỉ mua vở loại I thì Nga mua dược nhiều nhất là 8 quyển. 

b) Nếu Nga chỉ mua vở loại II thì Nga mua dược nhiều nhất là 10 quyển. 

Bài 4. 


aaa 



Ta thấy a X a tận cùng là a thì a e {0; 1; 5; 61 
Với a = 0; a = 1 không thích hợp (loại) 

Với a = 5 thử lại: 555 X 5 = 2775 không thích hợp (loại) 

Với a = 6, thử lại: 666 X 6 = 3996 thích hợp (nhận) 

666 

Ta có *_6 

3996 

Bài 5. Trong bốn số phải có một số không lớn hơn 10, vì nếu ngược lại 
thì tích này là: 

10.10.10.10 = 10000 > 3024 

Trong bốn số này không có chữ sô nào tận cùng là 0 hoặc 5 vì tích 
các số đã cho có chữ số tận cùng là 4. 

Do đó, có thể: 1.2.3.4 hoặc 6.7.8.9 
Xét tích 1.2.3.4 = 24 khác 3024 (loại) 

Xét tích 6.7.8.9 = 3024 (chọn) 

Vậy, bốn số cần tìm là: 6; 7; 8; 9. 


ỗn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £2 39 



DÊ 8 


Câu 1. Chọn B. 

Vì 2x + X = 45 : 3 
3x = 15 
X = 5 

Câu 2. Chọn c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. 12 + 3 + 45 + 6 = 66 
Bài 2. . _ 

a) A = {abc ; acb; bac; bca; cab; cba} 

b) Số lớn nhất trong tập hợp A là cba. 

cba 

Theo đề bài ta có cab 
411 

Từ phép tính, ta có c + c = 4 nên c = 2 
Mà 0 < a < b < 2 suy ra a = 0 và b = 1 
Thử lại 210 + 201 = 411 (đúng) 

Vậy a = 0; b = 1 và c = 2. 

|Bài 3. Gọi số bị chia, số chia, thương và số dư lần lượt là a, b, q, r. 

* Ta có: a = b.q + r (b * 0, r < b) 

Do đó b.q = a - r = 200 - 13 = 187 
187 = 17.11 

b > r = 13. Do đó chọn b = 17, q = 11 hoặc b = 187, q = 1. 
Vậy số chia là 17 thương là 11 hoặc số chia là 187, thương là 1. 
Bài 4. 

Cách 1: 

Số cần tìm có dạng abcde4 (a, b, c, d, e là các chữ số và a * 0) 
Khi chuyển số 4 lên đầu (hàng vạn) được số 4abcđe. 

Theo đề bài ta có 4abcde = 4 X abcde4. 
abcde4 

Hay _4 

4abcde 

4x4 tận cùng là e nên e = 6 (nhớ 1) 

4x6 + 1 tận cùng là d nên d = 5 (nhớ 2) 

4x5 + 2 tận cùng là c nên c = 2 (nhớ 2) 

4x2 + 2 tận cùng là b nên b = 0 (nhớ 1) 

4x0 + 1 tận cùng là a nên a = 1. 


40 £9 Nhiều tác giả 



Thử lại: 


102564 

c _4 

410256 


Cách 2. Số cần tìm có dạng 

abcde4 (a, b, c, d, e là các chữ số Víà a # ũ) 

Khi chuyển số 4 lên đầu (hàng vạn) được sế 4atbcide 

Theo đề bài, ta có 

4abcde = 4 X abcde4 
Đặt X = abcde 
Ta có 4abcde = 400000 + X 
Và abcde4 = lOx + 4 
Do vậy 400000 + X = 4 X (lOx + 4) 

400000 + X = 40x + 16 
40x - X = 400000 - 16 
39x = 399984 
X = 399984 : 39x = 10256 
Vậy số cần tìm là 10256 
Bài 5. 

Cách 1: Gọi sô cần tìm là abcdẽ (a, b, c, đ, e là chữ số và a ^ 0) 
abcde7 

Theo đầu bài ta có _Jj 

7abcde 

Ta thấy 7x5 tận cùng là e nên e = 5 (nhớ 3) 

5x5 + 3 tận cùng là d nên d = 8 (nhớ 2)) 

5x8 + 2 tận cùng là c nên c = 2 (nhớ 4) 

5x2 + 4 tận cùng là b nên b = 4 (nhớ 1)) 

5x4+1 tận cùng là a nên a = 1 

142857 

™ lại '714285' đúng 
Vậy số cần tìm là 14285 
Cách 2: (Dành cho các bạn học sinh). 


ỗn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 0 41 



ĐÊ 9 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Định nghĩa 

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số 
bằng a: 

a n = a.a ... a (n e. N*) 

n thừa số 

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ. 

Áp dụng: 


n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 2 

1 

4 

9 

16 

25 

36 

49 

64 

81 

100 

n 3 

1 

8 

27 

64 

125 

216 

343 

512 

729 

1000 


Câu 2. Vì 4 3 .4 4 = 4 3+4 = 4 7 
Vậy chọn B. 


B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. 

a) 6.6.6.6.6 = 6 5 
c) 13.13.13.13 = 13 4 


b) 4.4.4 = 4 3 

d) a.a.a.a.b.b.b.c.c = a 4 .b 3 .c 2 


a) 2* = 64 
2 * = 2 6 

X = 6 

b) 3 X = 162 : 2 
3* = 81 

3 X = 3 4 


c) 5 X + 5 I+1 = 750 
5 X + 5.5 X = 750 
5*(1 + 5) = 750 

5 = 750 : 6 
5* = 125 
5* = 5 3 


Bài 3. 68725= 6.10 4 + 8.10 3 + 7.10 2 + 2.10 1 + 5.10° 

Bài 4. A = (5 29 .5 40 ): 5 67 = 5 69 : 5 67 = 5 2 = 25 

3 _ (g2007 + g2007) . g2007 _ g2008 . g2007 + g2007 . g2007 

= 8 1 + 1 =9 

Bài 5. A =~2A - A = 2(1 + 2 + 2 2 + ... + 2 2008 ) - (1 + 2 + 2 2 + . 
= (2 + 2 2 + 2 3 + ... + 2 2009 ) - (1 + 2 + 2 2 + ... + 2 2008 ) 


42 0 Nhiều tác giả 





1>Ế 10 


A/ LÍ THUYẾT 
Câu 1. 


Câu 


Đúng 

Sai 

1 

23 220 __ 2 60 


X 

2 

2 13 .2 2 = 2 15 

X 


3 

2 3 .2 2 = 4 6 


X 

4 

2 3 .2 Z = 4 5 


X 


Câu 2. Chọn B. 

Vì 2008 2008 : 2008 2007 = 2008 2008 ' 2007 
= 2008 1 = 2008. 


B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. 3 4 = 81; 4 3 = 64. Mà 81 > 64. Do đó 3 4 > 4 3 

Bài 2. Đặt M = 4 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 2008 

= 2 2 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 2008 
Ta có M = 2M - M 

= 2(2 2 + 2 2 + 2 3 + 2Í + 1 + 2 2008 ) - (2 2 + 2 2 + 2 3 + ... + 2 2008 ) 
= (2 3 + 2 3 + 2 4 + 2 5 + ... + 2 2009 ) - (2 2 + 2 2 + 2 3 + ... + 2 2008 ) 
= (2 3 + 2 2009 ) - (2 2 + 2 2 ) = 8 + 2 2009 - 8 = 2 2Wft . 

Vậy M = 2 2009 . 

Bài 3. a) 4 X = 4 3 .4 6 

4* = 4 3 + 5 

4 X = 4® 

X = 8 

Bài 4. 3 + 2 X_1 = 24 - [4 2 - (2 2 - 1)1 

3 + 2 x l = 24 - [16 - (4 - 1)] 

3 + 2 X_1 = 24-13 
3 + 2 X_1 = 11 
2 X_1 = 11-3 
2 X_1 = 2 3 
X- 1 = 3 
X = 4 


b) 2 X = 8.128 
2 * = 2 3 . 2 7 
2 X = 2 3+7 
2* = 2 1Ữ 
X = 10 


ỡn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) E3 43 




Bài 5. 

Ta có: A = 3 + 3 2 + 3 3 +.+ 3 2008 

3A = 3(3 + 3 2 + 3 3 +.+ 3 2008 ) 

3A = 3 2 + 3 3 + 3 4 +.+ 3 2009 

Do đó 2A = 3A - A = (3 2 + 3 3 + 3 4 +.+ 3 2009 ) - (3 + 3 2 +.+ 3 2008 ) 

2A = 3 2009 - 3 

Theo đề ta có: 2A + 3 = 3 n 

2A = 3“ - 3 
32009 _ 3 _ 3» _ 3 
32009 = 3 n 

n = 2009 


DỂ 11 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn c. Vì 2 4 + 15 = 16 + 15 = 31 
Câu 2. Chọn c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) 2OO8 2000 : 2008 100 = 20 08 2OO ° - 100 = 2008 1900 

b) 2OOO 2001 : 2000 = 2O0O 2001 ' 1 = 2000 20 ™ 

c) 16 2002 : 4 2 = 16 2002 : 16 = 16 2002 - 1 = 16 2001 

d) (2 2009 .2 2001 ) : (2 2008 .2 2000 ) 

_ 22009+2001 . 2 2 008+2000 

_ 24010 . 2 4008 _ 2 4010 - 4008 

= 2 2 


Bài 2. 

3)4* = 64 
4* = 4 3 
X = 3 

c) (2x + l) 3 = 125 
(2x + l) 3 = 5 3 
2x + 1 =5 

2x = 4 
x = 2 


b) X 50 = X 

Nếu X = 0. Ta có o 50 = 0 đúng 
Nếu X * 0, ta có X 50 : X =1 
x 49 = 1 
X 49 = l 49 
X = 1 

Vậy X = 0 hoặc X = 1 


44 £5 Nhiễu tác giã 









Bài 3. 

a) 10 6 = ÌOOOOOO là số nhỏ nhất có 7 chữ sô' mà a > 10 6 nên số a có ít 
nhất 7 chữ số 

b) 10 7 = 10000000 là số nhỏ nhất có 8 chĩữ số nuà b < 10 7 nên số b có 
nhiều nhất 7 chữ số. 

Bài 4. 

a) l 3 + 2 3 + 3 3 = 1 + 8 + 27 = 36 = 6 2 là số chính phương. 

b) l 3 + 2 3 + 3 3 + 4 3 = 1 + 8 + 27 + 64 = 10© = 10 2 là số chính phương. 
Bài 5. A = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n - 1) 

= (1 + 2n - l).n : 2 
= 2n.n:2 

= n 2 là số chính phương. 

IỈỀ 12 

A/ LÍ THUYẾT 


Câu 1. 


Câu 

Đúng 

Sai 

Nếu tất cả các số hạng của một 
tổng đều chia hết cho cùng một số 
thì tổng chia hết cho số đó. 

X 


Nếu tất cả các số hạng của một 
tổng đều không chia hết cho cùng 
một số thì tổng không chia hết 
cho số đó. 


X 


Câu 2. Chọn c. 

Vì 234(x - 2007) = 234 

X - 2007 = 234 : 234 
X - 2007 = 1 

X = 2008 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. M = 2008.20072007 - 2007.20082008 

= 2008.2007.10001 - 2008.2007.10001 
= 0 


Õn liuvẽn và kiểm tra Toán 6 (Tâũ 1) fi« 45 




Bài 2. 

a) 187 - (24 - 5.3) 2 
= 187 - (24 - 15) 2 
= 187 - 9 2 
= 187 - 81 
= 106 


b) 8000 : {5.[409 - (15 - 6)]Ị 
= 8000 : {5.[409 - 9]) 

= 8000 : {5.400} 

= 8000 : 2000 
= 4 


Bài 3. 

a) 7*.49 = 7 90 

T = 7 90 : 49 

T = 7 90 : 7 2 

r-ỊX __ rị 88 


X =88 

b ) Cách 1: 

x 2008 = x 5 

Nếu X = 0 ta có o 2008 
Nếu X * 0, ta có X 2008 



X 


o 5 đúng. 

Cách 2: , 
x 2008 

x 2008 _ x 5 

= x 5 
= 0 


x 5 =l 

x 6 .x 2003 -x 6 .l 

= 0 


= 1 

x 5 (x 2003 - 1) 

= 0 


_ 2^2003 

X 5 = 0 hoặc 

x 2003 _ 

1 = 0 

= 1 

X 5 = 0 hoặc 

x 2003 

= 1 


X = 0 hoặc 

X 

= 1. 


Bài 4. 


a) Gẹi hai sô' tự nhiên liên tiếp là a; a + 1 (a 6 N) 

• Nếu a : 2, bài toán giải xong 

• Nếu a : 2 dư 1, đặt a = 2k + 1 (k e N). 

Ta có a t 1 = 2k + 1 + 1 = 2k + 2 : 2 

Vậy trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2. 

b) Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là b; b + 1; b + 2 (b e N) 

• Nếu b : 3, bài toán giải xong 

• Nếu b : 3 dư 1, đặt b = 3m + 1 (m e N) 


Ta có b + 2 = 3m + 1 + 2 = 3m + 3 . 3 
Nếu b : 3 dư 2, đặt b = 3t + 2 (t' e Nj 
Tacób + l = 3t + 2 + l = 3t + 3l3 


Vậy trong ba số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 3. 

Bài 5. 

A = 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2" + 2 100 
= ( 2 1 + 2 2 ) + ( 2 3 + 2 4 ) + + ( 2 " + 2 100 ) 

= 2 X (1 + 2 ) + 2 3 (1 + 2 ) + ... + 2"(1 + 2 ) 

= 2.3 + 2 3 .3 + + 2 99 3 

= 3.(2* + 2 3 + ... + 2 99 ) i 3. 


46 £2 Nhiêu tác giả 



HỄ 13 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. a) [ 5 ] —> [ 15 ] —±i- 7 —> 32 
b) 2 5 - QT] - [30] - — — » 37 

Câu 2. Chọn D. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) 2 5 - 19.4° = 32 - 19.1 = 32 - 19 = 13 

b) 125 + 38[1999 - (2008 - 9) 1 ] 

= 125 + 38.[1999 - 1999 1 ] 

= 125 + 38.[1999 - 1999] 

= 125 + 38.0 
= 125 + 0 
= 125 

Bài 2. Gọi bốn số tự nhiên liên tiếp là n; n + 1; n + 2; n + 3 (n e N) 

Ta có: n + n+ l + n + 2 + n + 3 = 4n + 6/ 4 

Vì 4n : 4 và 6 / 4 

Vậy tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp là một số không chia hết cho 4. 

Bài 3. ab + ba = lOa + b + lOb + a 

= lla + llb = ll(a + b) : 11 

Bài 4. 

a) Gọi năm số tự nhiên liên tiếp là a; a + il; a + 2; a + 3; a + 4 (a 6 N) 

• Nếu a : 5, bài toán giải xong; 1 

• Nếu a : 5 dư 1, đặt a = 5b + 1 (b € N) ta có a + 4 = 5b + 1 + 4 

= (5b + 5) ; 5 

• Nếu a : 5 dư 2, đặt a = 5c + 2 (c 6 N) ta có a + 3 = 5c + 2 + 3 
= (5c + 5) : 5 

• Nếu a : 5 dư 3, đặt a = 5d + 3 (d G N) ta có a + 2 = 5d + 3 + 2 
= (5d + 5) ; 5 

• Nếu a : 5 dư 4, đặt a = 5e + 4 (e e N) ta có a + 1 = 5e + 4 + 1 , 
= (5e + 5) : 5 

Vậy trong năm sô' tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 5. 


ổn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) ti 1 47 



b) 29 m ; 29 m + 1; 29 m + 2; 29 m + 3; 29 m + 4 là năm số tự nhiên liên tiếp 
nên theo câu a) có một số chia hết cho 5 mà 29 m / 5 với mọi m € N. 
Do đó: 29 m + 1; 29 m + 2; 29 m + 3; 29 ra + 4 có một số chia hết cho 5. 
Suy ra: (29 m + l).(29 ra + 2).(29 m + 3).(29 m + 4) ; 5 
Bài 5. 

A = 1 + 5 + 5 2 + ... + 5 402 + 5 403 + 5 404 
= (1 + 5 + 5 2 ) + (5 3 + 5 4 + 5 5 ) + ... + (5 402 + 5 403 + 5 404 ) 

= (1 + 5 + 5 2 ) + 5 3 (1 + 5 + 5 2 ) + ... + 5 402 (1 + 5 + 5 2 ) 

= 31 + 5 3 .31 + ... + 5 402 .31 
= 31(1 + 5 3 + ... + 5 402 ) : 31 


DỀ 14 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1 . Chọn A. Vì 66; 12; 27 đều chia hết cho 3. 
Câu 2. Chọn D. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. 

Cách 1: 
Ta có: 


66 ; 3 và a e N : 
39 : 3 và b e N : 
63 : 3 và c e N = 


> 66a i 3 
» 39b ; 3 
63c : 3 


Do đó 66a + 39b + 63c chia hết cho 3 
Cách 2: 

Ta có: 66a + 39b + 63c = 3.(22a) + 3.(13b) + 3(21b) 

= 3.(22a + 13b + 21c) 

chia hết cho 3 (vì a, b, c € N nên 22a + 13b + 21c e N) 

Bài 2. 

a) 15 + 2x = 3 80 : 3 77 b) 2x + 5x = 2.5 2 - 1 

15 + 2x = 3 3 7x = 2.25 - 1 

15 + 2x = 27 7x = 50 - 1 

2x = 27 - 15 7x = 49 

2x = 12 X = 49 : 7 

X = 12 : 2 X = 7 

X = 6 


48 'Nhiếu tác giả 



Bài 3. Ta có: 100bca - abc 

= 100(100b + lOc + a) - ( lOOa + KOb + c)) 

= (lOOOOb + lOOOc + lOOa) - (10)0a + lOb -4 c) 

= 9990b + 999c 
= 999( lOb + c) chia hết cho 27 
Mà abc : 27 (đầu bài cho) 

Suy ra 100 bca : 27 
=0 bca : 27 

Bài 4. 3 21 + 3 22 + 3 23 + 3 24 + 3 25 + 3 26 + 3 27 ■+ 3 28 + 3ỉ 29 

= (3 21 + 3 22 + 3 23 ) + (3 24 + 3 25 + 3 2C ) + C3 27 + 3 28í +■ 3 29 ) 

= 3 21 (1 + 3 + 3 2 ) + 3 24 (1 + 3 + 3 2 ) + 3 27 (1 + 3 + 3 2 ) 

= 3 21 .13 + 3 24 .13 + 3 27 .13 
= Ị3.(3 21 + 3 24 + 3 27 ) chia hết cho 13 
Bài 5. A = 1 + 2 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + 2 5 + 2 6 + .... + 2 2007 + 2 2008 

= (1 + 2) + (2 2 + 2 3 + 2 4 ) + (2 5 + 2 6 + 2' 7 ) + ... + <(2 2006 + 2 2007 + 2 2008 ) 
= 3 + 2 2 (1 + 2 + 2 2 ) + 2 5 (1 + 2 + 2 2 ) + .. + 2 2i006 (l + 2 + 2 2 ) 

= 3 + 2 2 .7 + 2 5 .7 + ... + 2 2006 .7 
= 3 + 7.(2 2 + 2 5 + ... + 2 2006 ) 

Vậy A chia cho 7 dư 3. 

1>Ề 15 


A/ LÍ THUYẾT 
Câu 1. 

a) Dấu hiệu chia hết cho 2: 

Các số có chữ số tận cùng là c'hữ số chẵn thi chia hết cho 2 và chỉ 
những số đó mới chia hết cho 2. 

b) Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ 
những số đó mới chia hết cho 5. 

Áp dụng: Cốc số cần tìm chia hết chơ 5, nên các sô' đó có chữ số 
tận cùng là 0 hoặc 5. 

Do vậy các sô' cần tìm có thể là 705; 750; 570. 

Mà các sỏ' cần tìm lại chia hết cho 2. 

Vậy các sô' cần tìm là 750; 570. 

Câu 2. Chọn C. 


ổn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) '.s, 49 



B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Số cần tìm có dạng aaa 
(a e N; 1 á a < 9) 
aaa chia cha 5 dư 3 
=> a e {3; 8} 

Mà aaa chia hết- cho 2, do đó a = 8. 

Vậy số cần tìm là 888. 

Bài 2. Giả sử số tự nhiên a chia cho 65 được thương là b, dư 10. 

Ta có a = 65b + 10 (b e N) 

Mà 65 : 5 và b e N =>-65b : 5, 10 : 5 
Do vậy a : 5. 

Bài 3. A = 10 150 + 8 = 100 ..ọ + 8 

150 chữ số 0 

= 100 .. 08 chia hết cho 9 

149 chữ số 0 

Vì số 100 .;■■■.08 có tổng các chữ số là 9. 

149 chữ số 0 

Bài 4. Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số có dạng 1000 *. Mà 1000 * : 9 
Do đó 1 + 0 + 0 + 0 + * = 1 + * 19 
Nên * = 8 

Số cần tìm là 10008 
Bài 5. 5a42b ; 5 => b e {0; 5} 

Mà 4a42b : 2 nên b = 0 

Ta có số 5a420 :9=>5 + a + 4+ 2 + 0 = ll + a:9 
=>a = 7 

Số 57420 chia hết cho cả 2; 5 và 9. 

DỀ 16 

A/ LÍ THUYẾT 
Câu 1. 

a) Dấu hiệu chia hết cho 9: 

Các số'có tổng các chữ sô' chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ 
những số đó mới chia hết cho 9. 


50 £3 Nhiều tác giả 






b) Dấu hiệu chia hết cho 3: 

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì ehiia hết cho 3 và chỉ 
những số đó mới chia hết cho 3. 

Câu 2. Chọn B. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Ta có 235ab : 5 => b e {0; 5} 

Mặt khác 235ab : 2 nên b = 0 

Ta có số 235a0 :9=>2 + 3+ 5+ a + 0= 10 + a : 9 => a = 8 
Số 23580 chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 
Vậy a = 8, b = 0 
Bài 2. Nếu n chẵn 

Ta có n : 2, do đó n + 4 : 2 
Suy ra (n + 1) (n + 4) : 2 
• Nếu n lẻ 

Ta có n lẻ => n + 1 chẵn => n + 1 : 2 
=> (n + 1) (n + 4) : 2 

Tóm lại (n + 1) (n + 4) : 2 với mọi n 6 N 
Bài 3. Ta có abcd -(a + b + c + d) = 

= (lOOOa + lOOb + lOc + d) - (a + b + c + d) 

= 999a + 99b + 9c = 9(llla + llb + c) 
chia hết cho 9 
Bài 4. 

a) 7*41 i9=>7 + * + 4 + l=12 + *;9 

=> * = 6 

b) 52*2 :3=>5 + 2 + *+ 2 = 9 + * ; 3 

=> * 6 {0; 3; 6; 9} 

Bài 5. Ta có ÌO 2008 + 5 = l po..Q + 5 

2008 chữ số 0 

= 1 00 . 0 5 chia cho 9 dư 6 

2007 chữ số 0 

Vì số 100 . 05 có tổng các chữ số là 6. 

2007 chữ số 0 


Ổn luyện vầ kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 0 51 






DẼ 17 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn B 
Câu 2. Chọn A 

Vì từ 1 đến 1000 có 1000 số 

Cứ 5 số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 5. 
Vậy các số chia hết cho 5 là: 

1000 : 5 = 200 (số) 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. Sô' 592a chia cho 5 dư 3 
=> a e {3 ; 8} 

Mà 592a : 2 nên a = 8 
Bài 2. X : 5 <=> chữ số tận cùng của X là 0 hoặc 5 
Mà X i 2 nên chữ số tận cùng của X là 0 
Mặt khác, vì 1987 < X < 2007 
Do đó X e (1990; 2000} 

Bài 3. abcd : 5 nên d = 0 hoặc d = 5 
a * 0; d > a nên chọn d = ỗ 

• Xét a = 1, b = 2 (vì a < b < c < d) nên c = 3, 4 

• Xét a = 1, b = 3(vìa<b<c<d) nên c = 4 

• Xét a = 2, b = 3(vìa<b<c<d) nên c = 4 

Có tất cả 4 số thỏa mãn đầu bài là: 

1235; 1245;2345; 1345 
Bài 4. Số cần tìm có dạng lOOOab 
lOOOab : 5 <=> b e {0; 5} 

• Xét b = 0, số lOOOaO : 9 

Tacól + 0 + 0 + 0 + a + 0 = (l+a):9 
Ta có a = 8. Số cần tìm có thể là 100080 

• Xét b = 5. Số 1000a5 : 9 
Tacól+0 + 0 + 0 + a + 5 = (6 + a):9 
Ta có a = 3. Số cần tìm có thế là 100035 
Do 100080 > 100035 

Vậy số cần tìm là 100035. 


52 éS Nhiéu tác già 



Bài 5. Gọi a là sô” gồm 27 chữ số 1 , b là số g(ồm 9 chiữ số 1. Lấy a chia 
cho b được thương 


c = 1 00 Q 1 Ọ ■ ... 0 1 ; 3 

8 chữ số 0 8 chữ sô 0 

(vì tổng các chữ số của c là 3) 

a = b.c mà b : 9; c : 3; 9.3 = 27 

Vậy a chia hết cho 27. 


DỀ 18 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn c. Vì các bội của 5 từ 10 đến 22 là 10; 15; 20. 

Câu 2. Chọn A. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. 

a) X e B(12), B(12) = 10; 12; 24; 36; 48; 60; ...Ị 
Mà 20 < X < 49 
Do dó X 6 112; 24; 36; 481 
Bài 2. X e Ư(36); ư(36) = 11; 2; 3; 4; 6; 9; 12;; 18; 361 
Mà 10 < X < 36 
Do đó xe 124;; 36; 48Ị 
Bàỉ 3. 

24 
12 


Vậy 24 = 2 3 .3 


Vậy 120 = 2 3 .3.ỗ 


õn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) íỉì 53 





504 2 

252 2 

126 2 

63 3 Vậy 504 = 2 3 .3 2 .7 

21 3 

7 7 

1 

Bài 4. 

a) 42 ; 2x + 3 

=> 2x + 3 e ư(42) 

• ư(42) = (1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42) 

Mà 2x + 3 > 3 và 2x + 3 lẻ 
Do đó 2x + 3 e {3; 7; 21) 

2x 6 [0; 4; 18) 

X 6 [0; 2; 9} 

b) X + 10 = (x + 1) + 9 : X + 1 
Mà X + 1 : X + 1 

Do đó 9 : X + 1 
ư(9) = {1; 3; 9) 

Ta có X + 1 e {1; S; 9) 

X e {0; 2; 8) 

Bài 5. n 2 + 16n = n(n + 16) 

Vì n 2 + 16n là số nguyên tố và n + 16 > 1 
Do đó n = 1 

Thử lại n 2 + 16n = l 2 + 16.1 = 17 là số nguyên tố. 

Vậy n = 1 là giá trị duy nhất cần tìm. 

DỀ 19 

A/ Lí THUYẾT 
Câu 1. 

• Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hom 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. 
Ví dụ: 5; 11; 19 là các số nguyên tố. 

• Hợp số là sô" tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước 
Ví dụ: 10; 24; 77 là các hợp số. 


54 E9 Nhiều tác giả 



Câu 2. Chọn A 

Vì 2 2 = 4; 3 2 = 9; 5 2 = 25; 7 2 = 49; 11 2 s 121. 

Vậy chỉ có hai sô' 25; 49 là các số có hai chữ số bằng hình phương của 
một số nguyên tố. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. 

a) A = Ư(20) = {ì; 2; 4; 5; 10; 20} 

b) B = {1; 5; 25}; (Vì 100 = 2 2 .5 2 . nên ư(25) = B) 

Bài 2. Ta có: 19a - 8a = lla 

Với a = 0 thì lla = 0, không là số nguyên tố. 

Với a = 1 thì lla = 11, là sô" nguyên tô". 

Với a > 2 thì lla là hợp số, vì ngoài 1 và chính nó còn có ước là 11. 

Bài 3. 

Với * e ỊO; 2; 4; 6; 8} thì 5 * : 2 và 5 * >2 nên là hợp số. 

Với * e {1; 7} ửù 5 * : 3 và 5 * > 3 nên là hợp số. 

Với * = 5 thì 55 : 5 và 55 > 5 nên là hợp số. 

Tóm lại * e {0; 2; 4; 6; 8; 1; 7; 5}. 

Bài 4. 

a) 18 : 3; 15 ! 3 


Do vậy mỗi sô" hạng của tổng chia hết cho 3. 

Tổng chia hết cho 3 và lớn hơn 3 nên là hợp số. 

b) Mỗi số hạng của hiệu đều là số lẻ nên hiệu là số chẵn. 

Hiệu chia hết cho 2 và lớn hơn 2 nên là hợp số. 

c) Tổng tận cùng bằng 5 nên chia hết cho 5; mầ tểng là sô' lớn hơn 5 
nên là hợp số. 

Bài 5. 


1200 

600 

300 

150 

75 

25 

5 

1 


2 

2 

2 

3 Vậy 1200 = 2 4 .3.5 2 

5 

5 


ôn luyện vầ kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 0 55 



7560 

3780 

1890 

945 

315 

105 

35 

7 

1 


2 

2 

2 

3 

3 

3 

5 

7 

Vậy: 7560 = 2 3 .3 3 .5.7 


DỂ 20 

A/ LÍ THUYẾT 
Câu 1. 


a 

10 

29 

48 

68 

127 

p 

2; 3 

2; 3; 5 

2; 3; 5 

2; 3; 5; 7 

2; 3; 5; 7; 11 


Câu 2. Chọn A. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 10 là bội của X - 5 

4X-ỖS ư(10) 

=> X- 5 e U; 2; 5; 10} 

=> X e {6; 7; 10; 15} 

Bài 2. Các sô' a + 2; a + 3; a + 4; a + 2008 đều là hợp số vì các số này 

lần lượt chia hết cho 2; 3; 4; 2008 và lớn hơn các số đó. 

Bài 3. 

Nếu n = 0 thì 3 n + 60 = 1 + 60 = 61 là số nguyên tố. 

Nếu n > 1 thì ’3" : 3, 60 : 3 

Do đó 3 n + 60 : 3 mà 3 n + 60 > 3 
nên 3 n + 60 là hợp số. 

Vậy n = 0 là giá trị cần tìm. 

Bàỉ 4. 

a) Tổng của ba hợp số khác nhau nhỏ nhất bằng 
4 + 6 + 8 = 18 

Do đó số 17 không viết được dưới dạng tổng của ba hợp số khác nhau. 


56 £S Nhiêu tác giả 




b) Gọi số lẻ lớn hơn 17 là 2a + l(a E N, a > 9j 
Ta có 2a+ 1 = 4 + 9 + (2a - 1:2) 

4, 9 là hợp số. 

2a - 12 ; 2 (vì 2a ; 2 ; 12 ' ; 2 ) 
mà 2a - 12 > 4 (vì a > 9) 

2a - 12 là hợp số chẵn lớn hơn 4. 

Vậy mọi sô" lẻ lớn hơn 17 đều viết được dưới dạng tổng của ba hợp 
số khác nhau. 

Bài 5. 

1728 2 

864 2 

432 2 

216 2 

108 - 2 
54 2 

27 3 

9 3 

3 3 

1 

1728 = 2 6 .3 3 = (2 2 .3).(2 2 .3).(2 2 .3) 

= 12.12.12 

Do vậy độ dài cạnh của hình lập phương đó là I2cm. 

DẺ 21 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhát trong 
tập hợp các ước chung của các sô đó. 

• Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba 
bước sau: 

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 

Bước 2: Chọn ra thừa sô ngiuyêni tô chung. 

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ 
nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm. 

Câu 2. Chọn c. 


õn luyên và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 57 



B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. ư(12) = II; 2; 3; 4; 6; 12} 
ư(18) = II; 2; 3; 6; 9; 18} 

ƯC(12; 18) = II; 2; 3; 6} 

Bài 2. 

a) A là tập hợp các sô' chia hết cho 24 
B là tập hợp các sô' chia hết cho 120 
Ta có A n B = B 

b) A là tập hợp các sô' chẵn, B là tập hợp các sô' nguyên tố. 

Ta có A n B = {2} 

Bài 3. Theo đầu bài ta cố X là ƯCLN của 192 và 480. 

192 = 2 6 .3; 480 = 2 5 .3.5 
Vậy ta có X = ƯCLN (192; 480) = 2 5 .3 = 96 
Bài 4 . Ta có 210 > 105 > 70, 

210 : 105, 210 : 70 
Do đó BCNN (105; 70; 210) = 210 
Vậy tập hợp cần tìm là: 

M = {210; 420; 630; 840} 

Bài 5. Số học sinh của trường bớt đi 15 là bội chung của 20; 25; 30 
20 = 2 2 .5; 25 = 5 2 30 = 2.3.5 
BCNN (20; 25; 30) = 2 Z .3.5 2 = 300 
BC (20; 25; 30) = {0; 300; 600; 900; 1200; ...} 

Số học sinh của trường có thể là 15; 315; 615; 915; 1215; ... 

Số học sinh của trường là sô' chia hết cho 41 và chưa đến 1000 nên sc 
học sinh của trường đó là 615 học sinh. 

DỀ 32 

A/ Lí THUYẾT 
Câu 1. 

• Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều sô' là số nhỏ nhất khác ( 
trong tập hợp các bội chung của các sô' đó. 

• Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lứn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau: 
Bước 1: Phân tích mỗi sô' ra thừa sô' nguyên tố 

Bước 2: Chọn ra thừa sô' nguyên tố chung và riêng 
Bước 3: Lập tích các thừa sô đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớr 
nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm. 

Câu 2. Chọn B. 

58 0 Nhiỗu tác giả 



B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. 96 = 2 5 .3; 240 = 2 4 .3.5 

a) ƯCLN (a, b) = 2 4 .3 = 48 

b) ưc (a, b) = ư(48) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 481 

Bài 2. 

Ta có A = (0; 18; 36; 54; 72; 901 
Và B = {0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; 961 
Vậy c = A n B = {0; 36; 721 

Bài 3. Để tìm sô' cách chia tổ mà số nam và số nữ chia đều ở mỗi tổ ta 
tìm ưc (144; 360) 

144 = 2 4 .3 2 ; 360 = 2 3 .3 2 .5 
ƯCLN (144 , 360) = 2 3 .3 2 = 72 
=> ưc (144; 360) = 11; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 36; 721 
Có 11 cách chia tổ: 2 tổ; 3 tổ; 4 tổ; 6 tổ; 8 tổ; 9 tổ; 12 tổ; 18 tổ; 24 tổ; 
36 tổ; 72 tổ (cách chia 1 tổ là cách chia tầm thường). 

Cách chia tổ để số người ở mỗi tổ ít nhất là cách chia có số tổ nhiều 
nhất (72 tổ) 

Mỗi tổ có: 

144 : 72 + 360 : 72 = 7 (người) 

Bài 4. Gọi số cần tìm là a (a e N; a * 5). Theo đầu bài ta có a - 5 chia 
hết cho các số 70; 140; 350; 700 mà a - 5 * 0. 

Do đó a - 5 là BCNN (70; 140; 350; 700) 

Vì 700 là bội của các số 70; 140; 350. 
nên a - 5 = 700 

ã = 700 + 5 
a = 705 

Bài 5. Đặt d = ƯCLN (a + b; a), d e N* 

Ta có a + b : d và a : d 
=>a + b- a:dvàa:d 
=> b : d và a : d 
=> ƯCLN(a; b) ; d 
=> 1 i d 

Mà d 6 N* 

Vậy d = 1 

Do đó ƯCLN(a + b; a) = 1. 


On luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) G9 59 



DỀ 23 


A/ Lí THUYẾT 


Câu 1. Chọn c. 


Câu 2. BCNN (4; 5; 6) = 120 

m 

BCNN (11; 5; 3) = 165 

E 

ƯCLN (12; 36) = 36 

E 

BCNN (28; 56; 560) = 560 

H 


B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. 

a) A n B = A b)AnB = 0 

Bài 2. 180 ; X, 108 ; X 
=> X e ưc (180; 108) 

180 = 2 z . 3 2 .5; 108 = 2 2 .3 3 
ƯCLN (180; 108) = 2 2 .3 2 = 36 
=> x e ư( 3 6) 

Mà 10 < X < 30 
Do đó X e {12; 18) 

Bài 3. ƯCLN (a; b) = 25 
Đặt a = 25x; b = 25y 
Với X, y e N và ƯCLN (x, y) = 1 
Ta có: 25x.25y = 3750 vì a.b = 3750 
x.y = 3750 : (25.25) 
x.y = 6 

X I _2_3_6 

_ I - - - - 

Do đó ta có: 

a) a = 25.1 = 25 thì b = 25.6 = 150 

b) a = 25.2 = 50 thì b = 25.3 = 75 

c) a = 25.3 = 75 thì b = 25.2 = 50 

d) a = 25.6 = 150 thì b = 25.1 = 25 
Bài 4. a chia cho 7 dư 4 => (a + 3) : 7 

a chia cho 9 dư 6 => (a + 3) : 9 
Do đó a + 3 e BC (7; 9) 

Mà BCNN (7; 9) = 7.9 = 63 

Do đó (a + 3) : 63 => a chia cho 63 dư 60. 


60 £2 Nhiêu tác giả 



Bài 5. Gọi số cần tìm là A 

Theo đầu bài ta có A + 2 ; 3; A + 2 : 5 V'à A + :2 V 

A + 2 6 BC (3; 5; 7); A + 2 * 0 và A nhỏ nlhấít mêìn A + 2 nhỏ nhất 
Do đó A + 2 = BCNN (3; 5; 7) 

BCNN (3; 5; 7) = 3.5.7 = 105 

A + 2 = 105 => A = 105 - 2 = 103 
Vậy số cần tìm là 103. 


DỀ 24 


A/ LÍ THUYẾT 


Câu 1 . Chọn c 

Vì 154 = 2.7.11; 220 = 2 2 .5.11 

Do đó BCNN (154; 220) = 2 2 .11.5.7 = 1540 


Câu 2. Chọn A. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) 2 4 .x - 15x = 5 2 - 2 4 
' 16x - 15x = 25-16 
9x = 9 
X = 9 : 9 

X = 1 


b) 240 :(x - 5> = 2 a .5 2 - 20 
240 :( X - 5)1= 4.25- 20 
240 : (X - 5)1 = 80 

X - 5 = 240) : 80 
X -5 = 3 

X =8 


Bài 2. A = 140; 45; 50; 551 

B = (40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 581 

C = À k B = {40; 501 

Bài 3. 

a) Số phần tử của tập hợp A là: 

(540 - 15) : 1 + 1 = 526 

b) Số phần tử của tập hợp B là 

(363- 3): (6- 3) + 1 = 121 

Bài 4. A = 2A - A 

= 2(2 2 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 30 ) - (2 2 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 30 ) 
= (2 3 + 2 3 + 2 4 + 2 5 + ... + 2 31 ) - (2 2 4- 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... 2 30 ) 

■ = (2 3 + 2 31 ) - (2 2 + 2 2 ) 

= 8 + 2 31 - 8 
= 2 31 


õn liuyỆn vầ kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £3 61 



Bài 5. VÌ1+2 + 3 + 4 + ... + 8 + 9 = 45 chia hết cho 9 nên a và b là 
những số chia hết cho 9. 

Mặt khác: a + b = 1111111110 = CIO 10 - 10): 9 

và lOb + a = 9999999999 = lo 10 - 1 

Từ đó b - 8a = 9 

Vì a và b đều chia hết cho 9 nên ƯCLN(a; b) = 9 

Ta có: ƯCLN(a; b).BCNN(a; b) = a.b 

Mặt khác a : 9 = 13717421 = 11.1247038 + 3 = llx + 3 

và b = lly + 5 (x, y e N*) 

Do đó BCNN (a, b) = (llx + 3)(lly + 5) = llm + 4 (m G N*) 

Vậy số dư khi chia BCNN (a, b) cho 11 là 4. 

BỀ 25 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn D. 

Câu 2. Chọn B. 

Vì (2008 - 2) : (4 - 2) + 1 = 1004 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) 6 = 2.3; 21 = 3.7; 27 = 3 3 
BCNN (6; 21; 27) = 2.3 3 .7 = 378 
Do đó X e B(378) mà X < 1200 
Vậy x e 10; 378; 756; 1134} 

b) 5x + 27 là bội của X + 1 
5x + 27 : X + 1 

Mà 5x + 27 = 5(x + 1) + 22 
Do vậy 22 : X + 1 

X + 1 e Ư(22), X e N 
Ta có X + 1 = 1; 2; 11; 22 
X = 0; 1; 10; 21 

Bài 2. 

a) 7 1 + 7 2 + 7 3 + 7 4 + 7 5 + 7 6 
= (7 1 + 7 2 ) + (7 3 + 7 4 ) + (7 5 + 7 6 ) 

= 7(1 + 7) + 7 3 (1 + 7) + 7 5 (1 + 7) 

= 7.8 + 7 3 .8 + 7 5 .8 
= 8.(7 + 7 3 + 7 5 ) chia hết cho 8 


62 £3 Nhiéù tác giả 



b) 2 1 + 2 2 + 2 3 + ... + 2 98 + 2" + 2 10ớ 

= 2 1 + (2 2 + 2 3 + 2 4 ) + (2 5 + 2 6 + 2 7 ) + ... + (2 98 +■ 2Ỉ 99 + 2 100 ) 

= 2 + 2 Z (1 + 2 1 + 2 2 ) + 2 6 (1 + 2 1 + 2 2 ) + ... + 2 98 (1 + 2 1 + 2 2 ) 

= 2 + 2 2 .7 + 2 5 .7 + ... + 2 98 .7 
= 2 + 7(2 2 + 2 5 + ... + 2 98 ) chia cho 7 dư 2. 

Bài 3. Ta có 72 : 24, 24 : 12 
Do đó ƯCLN (24; 12; 72) =12 
=> ưc (24; 12; 72) = ư(12) = |1; 2; 3; 4; 6; 12) 

Bài 4. Gọi số học sinh của trường THCS đó là a (học sinh) (a € N) 

Theo đầu bài ta có a chia cho 20; 25; 30 đều dư 15, a : 41 và a < 1000. 
Ta có a - 15 là bội chung của 20; 25; 30 
20 = 2 2 . 5; 25 = 5 2 ; 30 = 2.3.5 
BCNN (20; 25; 30) = 2 2 .5 2 .3 = 300 
=> BC (20; 25; 30) = B(300) = 10; 300; 6000; 900; 12)00; ,..} 

.=> a e 115; 315; 615; 915; 1215;...} 

Vì a < 1000 nên a € {15; 315; 615; 915) 

Mà a : 41 
Do đó a = 615 

Vậy sô' học sinh của trường THCS đó có 615 học sinh. 

Bài 5. Số cần tìm có dạng 1200820 08 ... 2008 (n e N*}) 

ÃTễỐỈÕÕỈ 

Ta có 20082008 - 2008 !3=>(2 + 0 + 0 + 8).n 
n số 2008 
= lOn ; 3 => n ; 3 

Số cần tìm nhỏ nhất, do đó n nhỏ nhất 
Mà n I 3, n e N' 

Vậy n = 3 

Sô' cần tìm là 2008 2008 2008. 


ôn luyện vâ kiểm tra Toân 6 (Tập 1) 0 63 



CÁC ĐỂ TOÁN Tự LUYỆN 


DỀ 26 

(ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 

NĂM HỌC 2002 - 2003. QUẬN 1, TP. Hồ CHÍ MINH) 


A/ CHỌN CÂU ĐỦNG SAI (Học sinh đánh dấu chéo vào ô thích hợp): (0,5 đ) 


Nội dung 

Đúng 

Sai 

1. Cho A = (0). Ta nói A = 0 



2. Bạn An đem sô tự nhiên a chia cho 15 được thương 
là 8 và số dư là 16. Hỏi bạn An làm phép chia đúng 
hay sai. 




B/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (.Để chọn câu đúng nhất khoanh tròn vào 
các kí tự A, B, c, D ở đầu câu) : (2,5đ) 


Câu 1. Tập hợp các số tự nhiên X sao cho 13 < X < 17: 

A. E = (13; 14; 15; 16; 171 B. E = (12; 13; 14; 15; 16} 

c. E = (12; 13; 14; 15; 16; 17} D. E = (13; 14; 15; 16} 

Câu 2. Số tự nhiên có 2 chữ số là: 

A. 98 B. 90 c. 100 D. 92. 

Câu 3. Giá trị của (5 2 + 5 3 ) là: 

A. 25 B. 1 c. 5 D. 6 

Câu 4. Số 24 được viết bằng chữ số La mã: 

A. XXIIII B. XXIV c. IXXX D. XIVX 

Câu 5. Một số tự nhiên thay đổi thế nào nếu ta viết thêm chữ số 5 vào 
cuối sô đó: 

a) Số đó tẳng thêm 5 đơn vị 

b) Sô' đó tăng lên 10 lần 

c) Số đó tăng lên 10 lần và tàng thêm 5 đơn vị. 
c/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Thực hiện phép tính: (3 điểm) 

a) 28.63 + 28.37 

b) 5.7 2 - 24 : 2 4 

<0 2000 : (800 : [448 - (200 + 16 : 3)3» 

Bài 2. Tìm X biết: (3 điểm) 

a) (218 - x) : 6 = 20 b) (3x - 2 4 ).7 4 = 2.7 4 

c) 2448 : [119 - (x - 6)] = 24 


64 £3 Mhiéu tác giả 




Bài 3. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, :SỐ trừ, và hiệu là 702. Số trừ 
lớn hơn hiệu là 59. Tìm số bị trừ và sô trừ. (1 điểm) 

DỀ 27 

(ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. NĂM HỌC 2003 - 2004. 

QUẬN 1 - TP. HỒ CH Í MINH) 


A/ CHỌN CÂU ĐỦNG SAI: ( 0,5 điểm) 

Học sinh đánh dấu “ỵ” vào ô thích hợp trong các câu sau: 


Nội dung 

Đúng 

Sai 

1. Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố. 



2. Một số chia hết cho cả 2 và 4 thì số đó chia hết cho 8. 




B/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (2,5đ) 

Mỗi câu hỏi dưới đây có kèm theo các cãu trả lời A, B, c, D. Em hãy 
khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Trong các số tự nhiên từ 40 đến 65, có tất cả bao nhiêu sô” 
nguyên tố? 

A. 6 số B. 7 số c. 5 sô' D. 8 số 

Câu 2. Cho 7x là một hợp số. Tìm một giá trị của X. 

A. X = 3 B. X = 6 c. X = 9 D. X = 1 

Câu 3. Số 63 có bao nhiêu ước số? 

A. 8 (ước) B. 5 (ước) c. 6 (uớ'c) D. 4 (ước) 

Câu 4. Tìm số tự nhiên nhỏ nhât có ba chữ số, chia hết cho cả 5 và 9. 

A. 108 B. 180 

c. 117 Đ; TấT eẳ đều §ai 

Câu 5. Tìm tập hợp các bội số nhỏ hơn 28 của số 7. 

A. {0; 7; 14} B. (0; 14; 21} c. 17; 14; 21} D. (0; 7; 14; 21} 

c/ CÁC BÀI TOÁN: (7đ) 

Bài 1. (lđ) 

Phân tích số 42 ra thừa số nguyên tố rồi tì m tập hợp các ước của 42 
Bài 2. (3 điểm) 

1. Tìm BCNN (36, 18, 4) 

2. Tìm ƯCLN (36, 18, 4) 

3. Tập hợp K gồm các số tự nhiên X sao cho X 6 BC (18, 36, 4); 
X > 100 và X < 200. Viết tập hợp K bằng cách liệt kê các phần tử. 


ổin luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) iS. 65 




Bài 3. (2đ) 

Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều thừa í 
học sinh. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính sí 
học sinh của lớp 6C. 

Bài 4. (lđ) 

Cho số tự nhiên có 4 chữ số xyzt. Biết rằng: 

X là số nguyên tô' nhỏ nhất; 
y là lập phương của x; 

z không là số nguyên tố, cũng không là hợp số và có nhiều hơn 2 ước. 
t là tổng của X và số liền sau của x. 

Chứng tỏ số txyz chia hết cho 15 

DỀ 28 

(ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. NÁM HỌC 2006 - 2007 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRAN ĐẠI NGHĨA TP.Hồ CHÍ MINH 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Câu 1. Trong các trường hợp sau: p = {x 6 N/x.3 = 71; Q = |x e N/x.3 = 0} 

R = {x G N/x + 5^6), tập hợp nào là tập rỗng? 

A. tập hợp p B. tập hợp Q 

c. tập hợp p và R D. tất cả các câu trên đều sai 

Câu 2. Sô' 29 được viết bằng chữ số La mã: 

A. XXVIIII B. IXXX c. XXIX D. XXVIX 

Câu 3. Khi chia một số tự nhiên cho 4 số dư có thể là một trong các số: 

A. 0; 1; 2; 3; 4 B. 0; 1; 2 c. 1; 2; 3 D. 0; 1; 2; 3 

Câu 4. Chọn cách viết đúng: 

A. {1; 2; 3} e N ■ B. {1; 2; 3} <z N 

c. (1; 2; 3} c N D. A, B, c đều sai 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (8đ) 

Bài 1. Cho các tập hợp: A = {x e N/2 < 2* < 2 7 }, 

B = {x e N* I X là sô' chẵn không lớn hơn 10} 

a) Viết các tập hợp A, B dưới dạng liệt kê phần tử. 

b) Viết tập hợp c các phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B. 

c) Viết tất cả các tập con của tập hợp c. 

Bài 2. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a) 2 2 *.6.2 x ’ 1 .5 = 960 b) (8x - 4 2 ).(x + 11) = 0 


66 0 Nhiều tác giả 



Bài 3. Muốn viết tất cả các số tự nhiên từ 100 đến 999 phải dùng bao 
nhiêu chữ số 6? 

Bài 4. Cho A =í 1 + 3 + 5 + ... + (2n -1), với n là số tự nhiên. Chứng tỏ 
rằng A là số chính phương. 

DỀ 29 

(ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. NĂM HỌC 2007 - 2008. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN, TRƯỜNG THựC NGHI ỆM SƯ PHẠM) 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Bài 1. Chọn câu đúng nhất rồi ghi vào giấy làm bài. 


(Ví dụ: Chọn D ở câu 9 thì ghi 9 D) 


1. 

Từ 20 đến 40 ( 

có số các số nguyên tố là: 




A. 3 sô' 

B. 4 số 

c. 5 số 

D. 

6 số 

2. 

Cho a chia 15 1 

dư 5, ta có: 





A. A : 5 


B. (a - 5) : 5 




C. (a - 15) : 5 


D. A, B, c đều đúng 


3. 

Số 7890 chia hết cho: 





A. 2; 5; 9 

B. 2; 5 

c. 2; 3 

D. 

3; 10 

4. 

Phân tích 120 

ra thừa số nguyên tố ta được: 




A. 2.3.4.5 

B. 2 3 .3.5 

c. 2 2 .3.5 

D. 

2 2 .3.5 2 

5. 

ƯCLN (180; 300) là: 





A. 30 

B. 40 

c. 50 

D. 

60 

6. 

BCNN (340; 680) là: 





A. 340 

B. 680 

c. 40 

D. 

80 

7. 

SỐ 500 có: 






A. 8 bước 

B. 10 bước 

c. 12 bươc 

D. 

6 bước 

8. 

Cho M = (4; 6; 

8; 10; 12} và N 

= Ịx 6 N/x < 10Ị, tập 

hợp MnNlà 


A. {0; 1; 2; 3; 4 

5; 6; 7; 8; 9) 

B. 11; 3; 5; 7; 91 




c. 18; 4; 6} 


D. 14; 6; 8; 10) 




Bài 2. (lđ) Tìm a, b e N biết a7893b : 2 : 3 : 5 


Bài 3. (3đ) Tìm ƯC, ƯCLN, BC (3 bội chung khác 0), BCNN của 168 và 396 

Bài 4. (3đ) 

a) Nhân dịp tết lớp 6A3 được phân công trồng cây xung quanh trường. 
Khu đất nhà trường hình chữ nhật có chiều dài 525 m, rộng 495 m. 
Cần phải trồng mỗi góc khu vườn một cây và sao cho khoảng cách 
giữa hai cây bằng nhau. 

Tính số cây phải trồng sao cho số cây phải trồng là ít nhất? 


ỗn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) C2 67 



b) số học sinh khối 6 trong trường khoảng từ 200 đến 400 học sinh. 
Khi xếp hàng 12; 15; 19 thì vừa đủ. Tìm số học sinh khối 6. 

Bài 5. (ld) 

a) Sô a chia 155 dư 15, hỏi a có chia hết cho 5 không? Tại sao? 

b) Tìm a e N* biết (a - 12) : a. 

DỀ 30 

(ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT, NĂM HỌC 2007 - 2008 
TRƯỜNG THCS HOA LƯ, QƯẬN 9, TP. Hồ CHÍ MINH) 

A/ CÁC TRẮC NGHIỆM 

Chọn câu trả lời đúng 

Câu 1. Gọi A là tập hợp các sô tự nhiên nhỏ hơn 4 thì: 

A. a = 14; 1; 2; 3} B. A = {0; 1; 2; 31 

c. A = 12; 0; 4; 11 D. A = {1; 2; 3; 4} 

Câu 2. Số các số chính phương nhỏ hơn 100 là: 

A. 8 B. 9 c. 10 D. 11 

Câu 3. Kết quả của tích: 3 3 .3 3 là: 

A. 9 9 _ B. 2.3 3 c. 3 9 D. 3 6 

Câu 4. Cho A = abc + 1700 

B = Ĩ23c + 45b + ãẽỸ 
A. A < B B. A > B 

c. A = B D. Không so sánh được 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. Tính: 

1. 5.4 2 - 3.2 4 

2. 3 9 : 3 6 + 2 2 .2 3 

3. 162 : (192 - 1120 - (40 - 37) 2 IỊ 
Bài 2. Tìm X biết: 

1. (5x + 2).5 = 60 

2. 3.2* = 96 

3. 125 - 25.(5 - x) = 100 

Bài 3. Tìm a, b biết: ab . aba = abab 

Bài 4. Một phép chia có số bị chia là 59, số dư bằng 8. Tìm số chia và 
thương. 


68 Nhiễu tác giả 



DỀ 31 

(ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. 

NĂM HỌC 2007 - 2008. QUẬN 1, TP. Hồ CHÍ MINH) 

A/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Mỗi câu hỏi dưới đây có kèm theo các câu trả lời A, B, c, D. Em hãy 
khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Số nguyên tố là: 

A. Số tự nhiên lẻ lớn hơn 1. 

B. Số tự nhiên lẻ lớn hơn 1, có hai ước là 1 và chính nó. 
c. Số tự nhiên lớn hơn 1, có hai ước là 1 và chính nó. 

D. Sô' tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước. 

Câu 2. Cho hai tập hợp: A = 13; 5; 7; 9} và B = {2; 3; 7; 8} 

A. A n B = 13; 5} B. A n B = 13; 71 

c. A n B = Ị3; 5; 71 D.AnB = {2; 3; 5; 7; 8; 91 

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau? 

A. 7 và 14 B. 14 và 10 c. 10 và 15 D. 15 và 14 

Câu 4. Trong 100 số tự nhiên đầu tiên, có bao nhiêu số chia hết cho cả 
2, 3 và 5? 

A. 2 sô' B. 3 sô' 

c. 4 sô' D. Cả 3 câu a, b, c đều sai 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (8đ) 

Bài 1. (l,5đ) 

Thực hiện phép tính 175 - (3.5 2 - 5.3 2 ) rồi phân tích kết quả ra thừa 
sô' nguyên tố. 

Bài 2. (3đ) 

Cho hai số a = 126 và b = 140. Tìm: 

a) ƯCLN (a, b); b) BCNN (a, b); c) ưc (a, b) 

Bài 3. (2,5đ) 

Sô' học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400 học 
sinh, khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. 

Tìm số học sinh khối 6 của trường đó. 

Bài 4. (lđ) 

Tìm hai sô' tự nhiên a và b (a < b) biết tích của chúng bằng 1008 và 
ước chung lớn nhất của chúng bằng 6. 


ũn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) C3 69 



Chương II: SÔ NGUYÊN 


A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Lồm quen với số nguyên âm 

a) Các ví dụ 

Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta dùng các số với 
dấu dằng trước, như: -1, -2, -3, ... (đọc là âm 1, âm 2, âm 3, ... 
hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3, ...). Những số như thế được gọi là sô 
nguyên âm. Dưới đây là một số ví dụ minh họa. 

Ví dụ: Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0°c. nhiệt dộ của nước 
đang sôi là 100°c. 

Nhiệt độ 6 độ dưới 0°c được viết -6°c (đọc là âm sáu độ c hoặc trù 
sáu độ C). 

b) Trục số 

Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số và ghi các sổ 
-1, -2, -3, ... như trong hình dưới. 

—I-1-1-1-1-1-1-1-1-1—> 

-5 -4 -3 -2-10 1 2 3 4 

Như vậy, ta được một trục số. Điểm 0 (không) dược gọi là điểm 
gốc của trục số. Trên trục số chiều từ trái sang phải gọi là chiểu 
dương, chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số. 

2. Tập hợp các số nguyên 

- a) Số nguyền 

• Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương. 

• Các số -1, -2, -3, ... là các số nguyên âm. 

• Tập hợp: {...; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; ...} gồm các số nguyên âm, số 0 vồ 
các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên, được ký hiệu là z. 

• Chú ỷ: 

- Số 0 không phải là sô' nguyên ăm và cũng không phải là sô 
nguyên dương. 

- Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a. 
b) SỐ đối 

Trên trục số các điểm 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3, ... cách đều điểm c 
và nằm ở hai phía của điểm 0. Ta nói các số 1 và -1, 2 và -2, 3 vả 
-3, ... là các số đối nhau, 1 là số đối của -1, -1 là số đối của 1, s 
là số đôi của -2, -2 là số đối của 2, ... Trường hợp đặc biệt: Số đố: 
của 0 là 0. 


70 kS Nhiều tác giả 



3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên 

a) So sánh hai số nguyên 

• Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái 
điểm b thì sô nguyên a nhỏ hơn sô nguyên b, ta viết: a < b hoặc 
b > a. 

• Sô' nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và 
không có số nguyên nào nằm giữa a và b (lớn hơn a và nhỏ hơn 
b). Khi đó, ta cũng nói a là sô' liền trước của b. 

• Nhận xét 

■ Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0. 

• Mọi số nguyên âm đểu nhỏ han số 0. 

• Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ sô nguyên dương nào. 

b) Giá trị tuyệt đối của một sô' nguyên 


a (đơn vị) a (dơn vị) 



-a ỏ a 


• Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục sô' là giá trị tuyệt 
đối của số nguyên a, kí hiệu là I a I . 

• Nhận xét: 

■ Giá trị tuyệt đối của sô' 0 là sô' 0. 

■ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó. 

• Giá trị tuyệt đối của một sô' nguyên âm là số đổi của nó (và là 
một sô' nguyên dương). 

■ Trong hai số nguyên âm, sô' nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì 
lớn hơn.. 

■ Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau. 

4. Cộng hai số nguyên củng dấu 

a) Cộng hai số nguyên dương 

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0. 

b) Cộng hai sô' nguyên âm 

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của 
chúng rồi đặt dấu trước kết quả. 

5. Cộng haỉ sấ nguyên khác dấu 
Quy tắc cộng hai sô' nguyên khác dấu 

• Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0. 

• Muốn cộng hcù sô' nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai 
giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ sô' nhỏ) rồi đặt trước kết quả 
tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 


On luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 0 71 




6. Tỉnh chất của phép cộng các số nguyên 

a) Tính chất giao hoán: a + b = b + a. 

b) Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c). 

Kết quả trên còn gọi là tổng của ba số a, b, c và viết a + b + c 
Tương tự, ta có thể nói đến tổng của bốn, năm, ... số nguyên. 

Khi thực hiện cộng nhiều số ta có thể thay đổi tùy ý thứ tự các sc 
hạng, nhóm các số hạng một cách tùy ý bằng các dấu (),[],{}. 

c) Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a. 

d) Cộng với số đối 

Số đối của số nguyên a được kí hiệu là -a. Khi đó sô đối của (-a 
cũng là a, nghĩa là: —(—a) = a. 

• a + (-a) = 0. 

• Nếu a + b = 0 thì b = -a và a = -b. 

7. Phép trừ hai số nguyên 

Hiệu của hai số nguyên 

• Muốn trừ sô nguyên a cho sô nguyên b, ta cộng a với số đối của b. 

a - b = a + (-b). 

• Phép trừ trong N không phải bao giờ củng thực hiện được, còr 
trong z luôn thực hiện được. 

8. Quy tắc dấu ngoặc 

a) Quy tắc dấu ngoặc 

• Khi bỏ dấu ngoặc hoặc có dấu đằng trước, ta phải đổi dấu tấ 
cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu và dấu 
thành dấu “+”. 

• Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạnị 
trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 

b) Tổng đại số 

• Một dãy các phép cộng, trừ các số nguyên được gọi là một tôhị 
đại số. 

• Trong một tổng đại số, ta có thể: 

- Thay đổi tùy ý vị trí các sô' hạng kèm theo dấu của chúng. 

- Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú J 
rằng nếu trước ngoặc là dấu thì phải đổi dấu tất cả các s< 
hạng trong ngoặc. 


72 £2 Nhiêu tác giả 



ì. Quy tắc chuyển vế 

a) Tính chất của đẳng thức 

Khi biến dổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau: 

• Nếu a = b thì a + c = b + c. 

• Nếu a + c = b + cf/ùa = b 

• Nếu a = b thì b = a. 

b) Quy tắc chuyển vế 

• Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng 
thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu và 
dấu đổi thành dấu 

• Phép trừ là phép toán ngược của phép cộng. 

LO. Nhân hai số nguyên khác dấu 

• Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt dối 
của chúng rồi đặt dấu trước kết quả nhận được. 

L1. Nhân hai số nguyên cùng dấu 

a) Quy tắc: 

• a.o = o.a = 0. 

• Nếu a, b cùng dấu thì a.b = I a I. I b I 

• Nếu a, b khác dấu thì a.b = -(I a I. I b I). 

b) Chú ý: 

• Cách nhận biết dấu của tích: 

(+).(+)->(+) 

(-) . (-) -> <+) 

(+) . (-) -> <-) 

(-) . (+) -> (-) 

• a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0. 

• Khi đổi dấu một thừa sô thi tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa 
sô' thì tích không thay đổi. 

12. Tinh chất của phép nhân 

• Tính chất giao hoán: a.b = b.a. 

• Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c). 

• Chú ỷ: 

■ Nhờ tính chất két hợp, ta có thể nói đến tích của ba, bốn, năm, ... 
sổ nguyên. 

Chẳng hạn: a.b.c = a.(b.c) = (a.b).c. 

■ Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các 
tính chất giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí các thừa số, đặt 
dấu ngoặc dể nhóm các thừa sô một cách tùy ý. 

■ Ta cũng gọi tích của n số nguyên a là lũy thừa bậc n của số nguyên a 


ổn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 0 73 



Nhận xét: Trong một tích các số nguyên khác 0: 

- Nếu có một sổ chẵn thừa số nguyên âm thì tích mang dấu 

- Nếu có một số lẻ thừa sô' nguyên âm thì tích mang dấu 

• Nhân với số 1: a.l = l.a = a. 

• Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 

a(b + c) = ab + ac. 

Tính chất trên củng đúng với phép trừ: a(b — c) = ab - ac. 

13. Bội và ước của một số nguyên 

a) Bội và ước của một số nguyên 

• Cho a, b e z và b * 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta 
nói a chia hết cho b. ta còn nói a là bội của b và b là ước của a. 

• Chú ỷ: 

■ Nếu a = bq (b * 0) thì ta còn nói a chia cho b được q và viết a : b = q. 

■ Sô 0 là bội của mọi số nguyên khác 0. 

■ Số 0 không phải là ước của bất kỳ số nguyên nào. 

• Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên. 

■ Nếu c vừa là ước của a vừa là ước của b thì c cũng được gọi là 
ước chung của a và b. 

b) Tính chất 

• Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a củng chia hết cho c. 

a I b và b : c => a : c. 

• Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chiá hét cho b: 

a : b =s> am : b (m € Z). 

• Nếu hai số a, b chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng 
chia hết cho c: 

a : c và b : c => (a + b) I c và (a - b) : c. 

B/ CÁC ĐỂ TOÁN 

DỀ 1 

LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN ÂM 
THỨ Tự TRONG TẬP HỢP các số NGUYÊN 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

A. Số đối của 6 là -6 B. Số đối của 5 là +5 

c. Số đối của 3 là 3 D. Số đối của -3 Jà 30. 

74 ta Nhiêu tác già 



Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho A = (-3; 5; 01 

Tập hợp B gồm các phần tử của A và các số đối của chúng là: 

A. B = 1-3: 5: 0; -5} B. B = {-3; 5; 0} 

c. B = (-3; 5; 0; 3; -5} D. B = {3; -5; 0}. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bai i. °bo A = {3; -4; 6; -51 

Viết tập hợp B gồm các phần tử của A và các giá trị tuyệt đối của 
chúng. 

Bài 2. 

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 

16; -4; 0; -6; 8; 14; -16. 

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 

2;-2; 4;-5; 8; 0;-14. 

Bài 3. Tìm X e z thỏa mãn: 

a) -4 < X < 0; b) -4 < X < 3; c) -2 < X < 2. 

Bài 4. 

a) Tìm sô' liền sau của các số nguyên: 4; -6; 0; -2. 

b) Tìm số liền trước của các số nguyên: -6; 2; 0; -16. 

Bài 5. So sánh: 

a) 1-20081 và 120ơd| b) I -481 và I+47 I. 

DỀ 2 

LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
TẬP HỢP CÁC SỔ NGUYÊN 
THỨ Tự TRONG TẬP HỢP các số NGUYÊN 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

A. N n z = z 
c. NnN = z 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Nếu xeZvà-5<x<0 thì: 

A. X e {-6; -7; ...} 
c. X e {—5; -4; -3; -2; -1} 


B. z n N = z 
D.ZnN = N. 


B. X e {-4; -3; -2; -1} 

D. X e í-5; -4; -3; -2; -1; 0Ị. 


ồn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £3 75 



B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm số nguyên X, biết: 

a) -2 < X < 1; 

b) X < -3 và X < 0; 

c) X < -3 và X > 3. 

Bài 2. Cho tập hợp A = {x e Z/-4 < X < 2}. 

Hãy điền các kí hiệu 6 hoặc Ể thích hợp vào ô trống: 

2ŨA; -3Da ; -»|I]A; iDa. 

Bài 3. Cho các tập hợp: A = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 31 
B = 1-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4} 

a) Viết các tập hợp đã cho bằng cách nêu tính chất đặc trưng của các 
phần tử. 

b) Gọi c = A n B. Viết tập hợp c bằng cách nêu tính chất đặc trưng 
cho các phần tử. 

Bài 4. Cho tập hợp M = {6; -2; -6; 8). 

a) Viết tập hợp A gồm các phần tử của M và các sô đối của chúng. 

b) Viết tập hợp B gồm các phần tử của M và các giá trị tuyệt đối của chúng. 
Bài 5. Tìm số nguyên X, biết: 

a) [x| = 2008; 

b) IXI = 2007 (x < 0); 

c) Ị XI s -2007. 

DỀ 3 

CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU 
CỌNG HAI SÔ NGUYỂN khác dấu 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Tính I -201 + I -21, được kết quả là: 

A. 18 B. 20 c. 22 D. 40. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Tính Ị-28 I + (-12), được kết quả là: 

A. 40 B. 16 c.-16 D.-40. 


76 C2 Nhiều tác giả 



B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. Tính: 

a) -58 + 50 b) -4:9 + (-21) 

c) -64 + 0 d) 47 + (-40). 

Bài 2. So sánh: 

a) -295 + 200 và -91 + (-4); 

b) -41 + 0 và 5 + (-47); 

c) I -15 I + (-40) và -18 + (-5). 

Bài 3. Tìm tống của số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số và sô nguyên 
âm lớn nhất có bốn chữ số. 

Bài 4. Tìm các số nguyên X, y sao cho iX — 28ị + ly - 146 I = 0. 

Bài 5. Dãy số sau được viết theo quy luật -30; -25; -20; ... 

Hãy phát hiện quy luật và viết tiếp ba sô nữa của dãy này. 

DỀ 4 

CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DAU 
CỘNG HAI SÔ NGUYÊN KHÁC DÂU 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên âm. 

Áp dụng: Tính -80 + (-7); -51 + (-49). 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

-84 + (-7) = -91 □ ; -81 + 10 = -91 □ ; 

-24 + (-18) = -6 □ ; 43 t (~§8) = 15 n . 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Viết mỗi sô sau dưới dạng tống của hai số nguyên bằng nhau: 

18; -200; 2008; -848. 

Bài 2. Tính giá trị của X + 48 với x= -47; X = -48; X = -60. 

Bài 3. Cho X e z. 

Tính I X I + X nếu X < 0. 

Bài 4. Tìm X, y e z biết |x| + lyl =1. 

Bài 5. Cho biết IX I = 2008. 

Tính X + (-200). 


ổn luyện vầ Kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 13 77 



DỀ 5 

CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU 
CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. 

Áp dụng: Tính -84 + 87; 92 + (-99). 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Xét các khẳng định sau: 

(I) Hai số đối nhau có tổng bằng 0. 

(II) Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0. 

A. Chỉ có (I) đúng B. Chỉ có (II) đúng 

c. Cả (I) và (II) đúng D. Cả (I) và (II) sai. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống: 


a 

-20 

-14 

-50 

-40 


b 

-19 

25 

18 


-5 

a + b 




-47 

64 


Bài 2. Cho biết X = -84 + 60; y = 15 + (-7). Tính X + y. 
Bài 3. Cho X e N\ Tính -X + IXI. 

Bài 4. Viết tiếp ba số nữa vào dãy số sau: 

-37; -34; -31; ... 

Bài 5. Cho A = Ị-5; -24; 6; -181 
B = 1-19; 80; -17; 42}. 

Tìm X e A và y € B sao cho: 

X + y đạt giá trị lớn nhất; 

X + y đạt giá trị nhỏ nhất. 


78 Í7Ỉ Nhiêu tắc giả 




DỀ 6 

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC số NGUYÊN 
PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống: 


a 

8 



689 

-19 

-23 

-a 


-16 

-2132 




ial 







a + |a| 








Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Tính 297 + (-13) + (-297) + 15 được kết quả là: 

A. 2 B. -2 c. 20 D. -20. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tính: t 

a) 197 + (-50) + 2008 + (-147); b) (-999) + (-3000) + (-1); 
c) 5 - 19; d) -8 - 17. 

Bài 2. Tìm X biết: 

a) X + 7 = -5; b) X - 9 = -2. 

Bài 3. Tìm X sao cho X + 2008 là số nguyên dương nhỏ nhất. 
Bài 4. Tính tổng các số nguyên X biết: 

a) -3 < X < 4; b) -4 ắ X < 4. 

Bài 5. Tính tổng các số nguyên X biết: -2008 < X < 2009. 


DỀ 7 

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC số NGUYÊN 
PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Tìm X G z biết X + 8 = -2. 

A. X = 10 B. X = -10 c. X = -6 D. X = 6. 


ỡn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £2 79 




Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Tìm X 6 z biết X + (-7) = -3. 

A. X = 10 B. X = -10 c. X = 4 D. X = -4. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tính: 

a) -249 + 197 + 248 + (-197); b) 71 - (-29). 

Bài 2. Tính nhanh: 

a) -1 + 2 -3 + 4 - 5 + ... + 2006 - 2007 + 2008; 

b) l-2-3 + 4 + 5- 6- 7 + 8 + ... + 2005 - 2006 - 2007 + 2008. 
Bài 3. Tìm x: 

a) X + 49 = 10 - 27 b) X - 4 = -5 + 19 

c) 2 + X = 5 + (-29) d) 15 - X = -1 - 17. 

Bài 4. Tìm X sao cho X - 1963 là số nguyên âm lớn nhất. 

Bài 5. Tính tổng các. số nguyên X, biết: 

-135 < X < 136. 


»Ề 8 

QUY TẮC DẤU NGOẶC - QUY TẮC chuyên vế 
A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Hãy phát biếu quy tắc dấu ngoặc. 

Áp dụng: Bỏ dấu ngoặc rồi tính: 

-(247 - 692) + (-692 + 111 * 247). 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho X + (-2007) = -5. Tìm giá trị của X. 

A. X = 5; B. X = 2002 c. X =-2012 D. X = 2102. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm số nguyên X, biết rằng tổng của 3 số: 

49; -52 và X bằng -100. 

Bài 2. Đơn giản biểu thức sau: 

a) (a - b - c) - (a - c); 

b) (a - b) + (b - c) - (—c + a). 

(Với a, b, c e Z). 

Bài 3. Cho a, b 6 z. Chứng tỏ rằng a - b và b - a là hai số đối nhau. 


80 IMhiẽu tác giả 



Bài 4. Tìm số nguyên X, biết: 

a) (x + 5) + (x - 9) = X + 2; b) ! XI +2=149. 

Bài 5. Tính: 

1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 + ... + 101 + 102 - 103 - 104 + 105. 

DỀ 9 

QUY TẮC DẤU NGOẶC - QUY TẮC chuyên vế 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Phát biểu quy tắc chuyển vế. 

Áp dụng: Tìm X e z biết X + 24 = 10. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Bỏ dấu rồi tính: -(a - b + c) + (a - b + d) được kết quả là: 

A. d - a B. d - c c. -d + c D. a - b. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Cho a, b, c, d e z. Đơn giản các biểu thức sau: 

a) A = (a + b) + (c - d) - (a + c) - (b - d); 

b) B = (a - b) - (c - d) - (a + d) + (b + c). 

Bài 2. Tìm các sô" nguyên X sao cho: 

-2008 < IX - 2 I <2. 

Bài 3. Tìm X e z biết: 

a) X + 2008 là số nguyên âm lớn' nhất có ba chữ số. 

b) X - 222 là số nguyên dương nhỏ nhất. 

Bài 4. Cho a, b, c d € z thỏa mãn a - (-b + d) = c. 

Chứng tỏ rằng a + b = c + d. 

Bài 5. Tìm X, y G z biết Ị X — 24 I + I y + 81 = 1. 

DỀ 10 

NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DAU 
NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1 . Chọn câu trả lời đúng: 

Giá trị của biểu thức (x + 5)(x - 4) khi X = -6 là: 

A. -10 B. 10 

c. -110 D. Một kết quả khác. 


ổn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 0 81 



Câu 2. Cho a e N*. Đúng ghi Đ, sai ghi s. 

a) Nếu ab là số nguyên âm thì b là số nguyên đương. rn 

b) Nếu ab là số nguyên dương thì b là số nguyên dương. [_I 

B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. Tính: 
a) (-9).(-ll) 
c) (-36).2 
Bài 2. So sánh: 
a) 7.(-4) và (-14X2 
c) -14.0 và 0.2008 
Bài 3. Tìm X e z biết: 

(x - 4Xx + 5) « 0. 


b) 5.(-22) 
d) -11.0 

b) -9.(-ll)và 13.7 

c) -45.C-14) và -2222.89. 


Bài 4. Cho biết -5.X = -15 và 24y = -240. 

Tính X - y. 

Bài 5 . Cho a, b là hai số nguyên khác nhau. 

Có thể kết luận rằng (a - b)(b - a) là số nguyên âm không? Vì sao? 


DỀ 11 

NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU 
NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DAU 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Điền các dấu thích hợp vào ô trống: 


Dấu của m 

Dấu của n 

Dấu của mn 

+ 

+ 


- 

+ 



- 


+ 

- 



Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Xét các khẳng định sau: 

(I) Nếu x.y = 0 thì X = 0 hoặc y = 0. 

(II) x.(-y) = (-x).y 
A. Chỉ có (I) đúng 
c. Cả (I) và (II) đều đúng 


82 £3 Nhiều tác giẳ 


B. Chỉ có (II) đúng 
D. Cả (I) và (II) đều sai. 




B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. Tính: 
a) -5.(-24) 

0 (-ll).(-24) 

Bài 2. So sánh: 

a) -2008.0 và -2008.1 
Bài 3. Tìm X e z biết: 


b) (-91). 10 
d) (~8) 2 . 

b) (-2o08).(-l) và 2008.0. 


a)-4x=-208 b)5x =-600 

c) (x - l)(x + 2) = 0 d) (x 2 + 9)(x - 2) > 0. 

Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của: 

A = (x - 33) 2 + 2008. 

Bài 5. Trong ba sô' nguyên a, b, c có hai sô là số nguyên âm và một số 
là sô' nguyên dương. Hỏi ba sô' đó số nào là số nguyên âm, sô' nào là 
số nguyên dương, biết rằng: 
a.b = c 2 ? 


DỀ 12 

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN 
BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Tính (—5) 2 .4 được kết quả là: 

A. -100 B.400 c. -400 D. 100. 

Câu 2. Điền số thích hợp vào ô trông: 


a 

10 

-28 

-36 

18 


b 

5 

7 

-4 


-5 

a : b 




-6 

-21 


B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tính: 

a) -25.17.(-4) b) -257.898 + (-257).102. 

Bài 2. Cho a, b, c e z. 

Chứng minh rằng: a(b - c) = ab - ac. 

Bài 3. Tìm bốn bội của 11; -14. 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £23 83 




Bài 4. Tìm các sô' nguyên X sao cho -77 chia hết cho X - 5. 
Bài 5. Có tìm được các sô' nguyên a, b thỏa mãn đẳng thức: 
36a - 126b = -333336 không? 


DỂ 13 

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN 
BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN 


A/ LÍ THUYẾT 


Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi s. 

a) Trong một tích các số nguyên khác 6. Nếu có một số chần thừa số 
nguyên âm thì tích mang dấu 

b) (-5).(-5).(-5) = 5 3 “ 

c) (-7).(-7).(-7).(-7) = 7 4 L 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Các ước của 10 là: 

A. 1, 2, 5, 10 B. ỉ; -1; 2; -2; 5; -5 

c. 1; -1; 2; -2; 5; -5; 10; -10 D. -1; -2; -5; -10. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. Tính 

a) -287 + (-25M-4) b) -25.(-lll).(-4).(7). 

Bài 2. Tìm X 6 z, biết: 

a) 2x + 3x = -150 b) -24x + 7x - 3417. 

Bài 3. Tlm các ước của sô' 45. 

Bài 4. Tìm các sô' nguyên n để 3n - 1 là bội của n - 2. 

Bài 5. Tìm các sô' nguyên X, y sao cho: 
xy(x + y) = -56789. 


DỀ 14 

ÔN TẬP CHƯƠNG II 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Giá trị của x 2 y với X = -5; y = -2 là: 

A. 50 B. 100 c. -50 D. -100. 


84 ư. Nhiếu tác giả 



Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho a, b, c e z. 

Xét các khẳng định sau: 

(I) Nếu a : b và b : c thì a : c. 

(II) Nếu a : b và a : c thì a : (b + c). 

A. Chỉ có (I) đúng B. Chỉ có (II) đúng, 

c. Cả (I) và (II) đều sai D. Cả (I) và (II) đều đúng. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tính: 

a) 5.(-14) + 17 b) (-2) 2 .8 - 29. 

Bài 2. Cho X G z và -2008 < X < 2008. 

a) Tính tổng các số nguyên x; b) Tính tích các số nguyên X. 

Bài 3. Cho a, b, c, d e z. 

Viết tổng sau thành tích: 

ab - ac + bd - cd. 

Bài 4. Cho các số nguyên X, y, z, t thỏa mãn (-2008)x = y; 1968z = t; 

y Ễ N, t Ể N. So sánh X và z. 

Bài 5. Tìm a, b G z biết: 

a) a.b = -23 b) (a - l)(b + 2) = 19. 

DỀ 15 

ÔN TẬP CHƯƠNG II 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) Số liền sau của số -2008 là 

b) Số liền trước của số -90 là 

c) Số đối của số 478 là -478 
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Nêu x.y = 0 thì: 

A. X = 0 và y = 0 
c. y = 0 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Tìm X G z, biết: 
a) |x + 4|*= 7 

ổn luyện vá kiểm tra Toán 6 (Tập 1) L2 85 


-2009 Q 
-91 □ 

□ 


B. X = 0 

D. X = 0 hoặc y = 0. 


b) 5(x - 2) - 3x = -4. 



Bài 2. Tính: 

a) -2491 + 5.Í-10) 2 ; 

b) 2468.C-1997) + 2468.997; 

c) (169 - 1 2 ).(169 - 2 2 ).(169 - 3 2 )...(169 - 100 2 ). 

Bài 3. Tìm tập hợp các số nguyên X sao cho X + 20 là bội của X - 3. 

Bài 4. Tìm các số nguyên X, biết: 

X + (X + 1) + (X + 2) + ... + 2007 + 2008 = 2008. 

Bài 5. Tồn tại hay không các số nguyên a, b, c, d sao cho: 

abcd - a = 9753; abcd - b = 753; abcd - c = 53 và abcd - d = 3? 

HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐÁP số 

DỀ 1 

M LÍ THUYẾT 
Câu 1. Chọn A. 

Câu 2. Chọn c. 

Vì số đối của -3 là 3; số đối của 5 là -5; số đối của 0 là 0. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. I 3 I = 3; 1-41 = 4; 

16 ị =6; 1-5 1 =5. 

Vậy B = {3; -4; 4; 6; -5; 51. 

Bài 2. 

a) Các số nguyên đã cho sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: 

-16; -6; -4; 0; 8; 14; 16. 

b) Cjác số nguyên đã cho sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: 

} 8; 4; 2; 0; -2; -5; -14. 

Bài 3. 

a) -4 < X < 0; X e z. 

Do đó: X e {-3; -2; -11. 

b) -4 ắ X < 3, X e z. 

Do đó: X e {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2). 

c) -2 < X < 2; X e z 

Do đó X e (-2; -1; 0; 1; 2}. 

Bài 4. 

a) Số liền sau của các số nguyên 4; -6; 0; -2 lần lượt là 5; -5; 1; -1. 

b) Số liền trước của các số nguyên -6; 2; 0; -16 lần lượt là -7; 1; -1; -17. 


86 GJ Nhiéu tác Qiả 



Bài 5. 

a) Ta có: I -2008 I = 2008; I 20081 = 2008; 2008 = 2008. 
Do đó: 1-20081 = 120081. 

b) Ta có: 1-481 = 48; I +47 I = 47; 48 > 47. 

Do đó: 1-481 > I +471. 


DỀ 2 

A/ LÍ THUYẾT 
Câu 1. Chọn D. 

Câu 2. Chọn c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) Ta có: -2 < X < 1; X e z. 

Vậy: X 6 {-1; 0}. 

b) • X < -3; X e z 

=> X e {-4; -5; -6; ...}. 

• X < 0; X G z 
=^x e {-1; -2; -3; 

Vậy X G {-4; -5; -6; ...}. 

c) • X < -3; X e z 

=> X € (-4; -5; -6; ...Ị 

• X > 3; X e z 

=> X e {4; 5; 6; ...] 

Vậy X e 0. 

Bài 2. 

2 [ẽTị A; -3 [ẽ] A; -4 ỊT] A ; 1 [~ẽ~| A. 

Bài 3. 

a) A = {x e z I -4 < X < 3} 

B = {x e z I -3 < X <; 4} 

b) c = A n B = {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3} 
c = {x 6 z I -3 < X < 3} 

Bài 4. 

a) Các số đối của các số 6; -2; -6; 8 lần lượt là -6; 2; 6; -8. 
Vậy A = {6; -2; 2; -6; 8; -8} 

b) Ta có 16 I =6; 1-2 I =2; 1-6 I =6; Ị 8 I =8 
Vậy B = 1-6; 6; -2; 2; 81 


ôn luyện vầ kiểm tra Toán 6 (Tập 1) Gì 87 



Bài 5. 

a) IX I = 2008 

X = 2008 hoặc X = -2008 

b) Ixl = 2007 

X = 2007 hoặc X = -2007 
Mà X < 0 Nên X = -2007 

c) IX I =-2007 
X e 0 


»Ề 3 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn c. 

Vì 1-20 I + 1-21 = 20 + 2 = 22. 

Câu 2. Chọn B. 

Vì 1-28 I + (-12) = 28 + (-12) = 16. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) -58 + 50 = -8 b) -49 + (-21) =-70 

c) -64 + 0 = -64 d) 47 + (-40) = 7. 

Bài 2. 

a) -295 + 200 = -95; -91 + (-4) = -95 
Mà -95 = -95 

Do đó -295 + 200 = -91 + (-4). 

b) -41 + 0 = -41; 5 + (-47) = -42 
Mà-41 >-42 

Do đó -41 + 0 > 5 + (-47). 

c) 1-151 + (-40) = 15 + (-40) = -25 
-18 + (-5) = -23 

Mà -25 < -23. 

Do đó 1-15 I + (-40) < -18 + (-5). 

Bài 3. Sô nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ sô' là -99. 

Sô' nguyên âm lớn nhất có bốn chữ số là -1000. 

Tổng cần tìm là: 

-99 + (-1000) = -1099. 


88 £3 Nhiễu tác giả 



Bài 4. X, y e z nên I X - 281, ly- 1461 ỉà các sô tự nhiên. 
Mà IX - 281 + I y - 1461 =0 
Do đó IX - 281 = 0 và ly- 1461 = 0 
X - 28 = 0 và y - 146 = 0 


X = 28 và y = 146. 

Bài 5. Kể từ số thứ hai, mỗi sô' bằng số đứng kề trước cộng với 5. 
Do vậy, ta có: 

-30; -25; -20; -15; -10; -5; ... 


DỀ 4 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Muốn cộng hai sô' nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của 
chúng rồi đặt dấu trước kết quả. 

Áp dụng: 

-80 + (-7) = -(I-801 + 1-71) = -(80 + 7) = -87. 

-51 + (-49) = -(I -511 + I -491) = -(51 + 49) = -100. 

Câu 2. 

-84 + (-7) = -91 HÔI; -81 + 10 = -91 Ịsl; 

-24 + (-18) = -6 [sỊ 43 + (-58) = 15 ỊjSj; 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

18 = 9 + 9; -200 = -100 + (-100) 

2008 = 1004 + 1004; -848 = -424 + (-424). 

Bài 2. 

Giá trị của X + 48 với X = -47 là -47 + 48 = 1. 

Giá trị của X + 48 với X = -48 là -48 + 48 = 0. 

Giá trị của X + 48 với X = -60 lắ -60 + 48 = -12. 

Bài 3. X e z, X < 0 thì |x| = -X. 

Do vậy IxỊ + X = -X + X = 0. 

Bài 4. 

Ta có X, ỵ € z => IXI, I y I là các số tự nhiên. 

Mà ỊxỊ + ly Ị = 1. 

Do đó IXI = 1; lyl = 0 hoặc IXI =0; lyl =1. 

X = ±1; y = 0 hoặc X = 0; y = ±1. 

Bài 5. IXI = 2008 
X = ±2008. 

Nếu X = 2008 thì X + (-200) = 2008 + (-200) = 1808. 

Nếu X = -2008 thì X + (-200) = -2008 + (-200) = -2208. 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) lĩ, 89 



A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu: 

• Hai số đôi nhau có tọng bằng 0. 

• Muôn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai 
giá trị tuyệt đôi (số lớn trừ sô' nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được 
dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 

Áp dụng: 

• -84 + 87 = +(|87| - I -84 1 ) 

= +(87 - 84) = 3. 

• 92 + (-99) = -( I -99 I - 1 92 ị ) 

= -(99 - 92) = -7. 

Câu 2. Chọn c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 


a 

-20 

-14 

-50 

-40 

69 

b 

-19 

25 

18 

-7 

-5 

a + b 

-39 

11 

-32 

-47 

64 


Bài 2. 

X = -84 + 60 = -24; 
y = 15 + (-7) = 8. 

Do đó X + y = -24 + 8 = -16. 

Bài 3. Ta có: X e N* nên Ị XI = X. 

Do đó -X + I X I = -X + X = 0. 

Bài 4. Kể từ số thứ hai, mỗi số bằng số đứng kề trước cộng với 3. 
Do vậy, ta có: 

- -37; -34; -31; -28; -25; -22; ... 

Bài 5. 

Ta có: -24 < -18 < -5 < 6 
Và -19 < -17 < 42 < 80. 

Vậy: • X + y đạt giá trị lớn nhất là 6 + 80 = 86. 

• X + y đạt giá trị nhỏ nhất là -24 + (-19) = -43. 


90 £3 Nhiéu tác giả 




DỀ 6 


A/ LÍ THUYẾT 
Câu 1. 


a 

8 

16 

2132 

689 

-19 

-23 

-a 

-8 

-16 

-2132 

-689 

19 

23 

|a| 

8 

16 

2132 

689 

19 

23 

a + 1 a 1 

16 

32 

4264 

1378 

0 

0 


Câu 2. Chọn A. 

Vì 297 + (-13) + (-297) + 15 
= [297 + (-297)] + (-13 + 15) 

= 0+2 

= 2 . 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a)197 +(-50)+ 2008 +(-147) 

= [197 + (-50) + (-147)] + 2008 
= 0 + 2008 
= 2008. 


b) (-999) + (-3000) + (-1) 

= [-999 + (-1)] + (-3000) 
= -1000 +(-3000) 

= -4000. 


c) 5-19 = -14. d) -8 -17 =-25. 

Bài 2. 

a) X + 7 = -5 . b) X - 9 = -2 

X = -5 - 7 X = -2 + 9 

X = -12 X = 7 

Bài 3. Số nguyên dương nhỏ nhất là 1. 

Do đó, ta có X + 2008 = 1 

X = 1 - 2008 
X = -2007. 

Bài 4. 

a) X 6 z và -3 < X < 4. 

Do đó X e [-2; -1; 0; 1; 2; 3}. 

Tổng cần tìm là: 

-2 + (-10 + 0 + l + 2 + 3 = (-2 + 2) + (-1 + 1)+ 0 + 3 = 3 

b) X e z và -4 < X < 4. • 

Do đó X G [-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}. 

Tổng cần tìm là: 

-4 + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = (-4 + 4) + (-3 + 3) 
+ (-2 + 2) + (-1 + 1) + 0 = 0. 


ỡn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập T) Eì 91 




Bài 5. X e z và -20Ơ8 < X < 2009. 

Do đó X € {-2008; -2007; ...; 2008; 2009}. 

Tổng cần tìm là: 

(-2008 + 2008) + (-2007 + 2007) + ... + (-1 + 1) + 0 + 2009 = 2009. 


A/ LÍ THUYẾT 


DỀ 7 


Câu 1. Chọn B. Vì X = -2 - 8 = -10 
Câu 2. Chọn c. Vì X = -3 - (-7) = 4 

B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. 

a) -249 + 197 + 248 + (-197) 

= (-249 + 248) + (-197 + 197) 

= -1 + 0 
= - 1 . 

.b) 71 - (-29) = 71 + 29 = 100. 

Bài 2. 

a) -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + ... + 2006 - 2007 + 2008 . 

= (-1 + 2) + (-3 + 4) + (-5 + 6) + ... + (-2007 + 2008) 

= 1 + 1 + 1 + „.+ Ị 
1004 số hạng 
= 1004 

b) l-2-3 + 4 + 5- 6- 7+ 8 + ... + 2005 - 2006 - 2007 + 2008 
-(1-2-3 +4)+ (5-6-7 + 8) t... + (2005 - 2006 - 2007 + 2008) 
= 0 + 0 + ... + 0 

= 0. 

Bài 3. 

a) X + 49 = 10 - 27 b) X - 4 = -5 + 19 

X + 49 = -17 X - 4 = 14 


X = -17 - 49 

X = -66 

c) 2 + X = 5 + (-29) 

2 + X = -24 
X = -24 - 2 
X = -26 


X = 14 + 4 
X = 18 

d) 15 - X = -1 -17 
15 - X = -18 
-X = -18 - 15 
-X = -33 
X = 33. 


92 Ĩ2Ỉ Nhiểu tác giả 



Bài 4. Số nguyên âm lớn nhất là -1. 

Do đó, ta có: 

X - 1963 = -1 
X = -1 + 1963 

X = 1962. 

Bài 5. -135 < X < 136, X 6 z 

=> X € (-134; -133; ...; 134; 135; 136} 

Tổng cần tìm là: 

(-134 + 134) + (-133 + 133) + ... + (-1 + 1) + 0 + 135 + 136 
= 0 + 0 + ... + 0 + 0 + 135 + 136 
= 271. 

DẺ a 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Quy tác dấu ngoặc: 

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu đàng trước, ta phái đổi dấu tất cả các số 
hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu và dấu thành dấu “+”. 
Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong 
ngoặc vẫn giữ nguyên. 

Áp dụng: 

-(247 - 692) + (-692 + 111 + 247) 

= -247 + 692 - 692 + 111 + 247 
= (-247 + 247) + (692 - 692) + 111 
= 111 . 

Câu 2. Chọn B. 

Vì X + (-2007) = -5 

X = -5 + 2007 

X = 2002. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Theo đầu bài, ta có: 

49,+ (-52) + X = -100 
-3 + X = -100 

X = -100 + 3 
X = -97. 

Bài 2. a) (a - b - c) - (a - c) 

=a-b-c-a+c 
= (a - a) + (—c + c) - b 
= -b. 


b) (a - b) + (b - c) - (—c + a) 
=a-b+b-c+c-a 
= (a - a) + (-b + b) + (-C + c) 
= 0 . 


Ôn luyện và kiểm tra Tũấn 6 (Tập 1) 93 



Bài 3. Ta có: 

(a - b) + (b - a) 

=a-b+b-a 
= (a - a) + (-b + b) 

= 0 

=>a-bvàb-alà hai số đối nhau. 

2 = 149 
= 149-2 
= 147 
= ±147. 

102 - 103 - 104 + 105 
= 1 +(2- 3- 4 + 5) +(6- 7- 8 + 9) + ... + (102 - 103 - 104 + 105) 

= 1 + 0 + 0 + ... + 0 
= 1. 

DỀ 9 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Quy tắc chuyển vế: 

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đảng thức ta 
phải đổi dấu các số hạng đó: dấu ‘V’ đổi thành dấu và dấu đổi 
thành dấu “+”. 

Áp dụng: X + 24 = 10 

X =10-24 
X = -14. 

Câu 2. Chọn B. 

Vì -(a - b + c) + (a - b + d) 

= -a + b- c + a- b + d 
= -c + d 
= d - c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) A = (a + b) + (c - d) - (a + c) - (b - d) 

= a + b + c - d - a - c - b + d 
= (a - a) + (b - b) + (c - c) + (-d.+ d) 

= 0. 


a) (x + 5) + (x - 9) = X + 2 b) IXI + 

X + 5 + X- 9 = X + 2 IXI 

X + X- X =2-5 + 9 IXI 

X =6. X 

Bài 5. 


1 + 2- 3- 4 + 5+ 6- 7- 8 + 9 + ... + 101 + 


94 G2 Nhiễu tác giả 



b) B = (a - b) - (c - d) - (a + d) + (b + c) 
=a-b-c+d-a-d+b+c 
= (a - a) + (-b + b) + (-C + c) + (d - d) 

= 0. 

Bài 2. Với X e z thì I X - 2 1 là số tự nhiên. 

Mà-2008 < IX - 2 I <2. 

Do đó I X - 2 1 e {0; 11. 

• IX - 2 I = 0 

X- 2 = 0 

X =2. 

• IX — 2 I =1 

X - 2 = 1 hoặc X - 2 = -1 
X = 1 + 2 hoặc X = -1 + 2 
X = 3 hoặc X = 1. 

Vậy X e U; 2; 3Ị. 

Bàỉ 3. 

a) Sô" nguyên âm lớn nhâ"t có ba chữ sô" là -100. 
Theo đầu bài, ta có: X + 2008 = -100 

X = -100 - 2008 

X = -2108. 

b) Số nguyên dương nhỏ nhất là 1. 

Theo đầu bài, ta có: 

X - 222 = 1 
X =1 + 222 

X = 223. 

Bài 4. a - (-b + d) = c 
=> a + b - d = c 
=>a + b =e + d. 

Bài 5. X, y e z 

=> IX - 241, I y + 81 là các sô" tự nhiên. 

Mà IX — 241 + I y + 81 =1 
Do vậy IX — 241 =1; |y + 8| = 0 
Hoặc IX - 24 I =0; I y + 8 1 =1. 

* ’ IX — 24 I = 1; ly + 8| = 0 

X - 24 = ±1; y + 8 = 0 
X = 25 hoặc X = 23; y = -8. 

* IX — 241 =0; ly + 8| =1 
X - 24 = 0; y + 8 = ±1. 

X = 24; y = -7 hoặc y = -9 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 11 '. 95 



BÊ 10 


A/ Lí THUYẾT 

Câu 1. Chọn B 

Vì (-6 + 5).(-6 - 4) = -1.0-10) = 10 

Câu 2. 

a) Nếu ab là số nguyên âm thì b số nguyên dương ị s Ị . 

b) Nếu ab là số nguyên dương thì b là số nguyên dương I Đ Ị . 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bàỉ 1. 

a) (-9).(-ll) = 99 b) 5.0-22) = -110 

c) (-36X2 =-72 d)-11.0 = 0 

Bài 2. 

a) 7.0-4) = -28; -14.2 = -28 b) -9.0-11) = 99; 13.7 = 91 

Mà -28 = -28 Mà 99 > 91 

Vậy 7.0-4) = -14.2 Vậy -9.0-11) > 13.7 

c) -14.0 = 0; 0.2008 = 0 d) -46.0-14) > 0; -2222.89 < 0 

Mà 0 = 0 Vậy -45.0-14) > -2222.89 

Vậy -14.0 = 0.2008 
Bài 3. 

a) (x - 4)(x + 5) = 0 

X - 4 = 0 hoặc X + 5 = 0 
X = 4 ' hoặc X = -5 

Bài 4. -5x = —15; 24y = -240 

-5x = -5.3; 24y = 24.0-10) 

X = 3; y = -10 

Ta có X - y = 3 - (-10) = 13. 

Bài 5. 

Ta có a - b + b - a = (a - a) + (-b + b) = 0 
=>a-bvàb-alà hai sô' đối nhau 
Mà a * b nên a - b, b - a khác 0. 

Do vậy (a - b)(b - a) là số nguyên âm. 


96 3 Nhiều tác giả 



DÊ 11 


A/ LÍ THUYẾT 
Câu 1. 


Dấu của m 

Dâu của n 

Dấu của mn 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

. - 


Câu 2. Chọn c. 


B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) -5.(-24) = 120 b) (-9D.10 = -910 

c) (-UM-24) = 264 d) (-8) 2 = -8.(-8) = 64 

Bài 2. 

a) -2008.0 = 0; -2008.1 = -2008 , b) (-2008).(-l) = 2008; 2008.0 = 0 
Mà 0 > -2008 Mà 2008 > 0 

Do đó -2008.0 > -2008.1 Do đó (-2008).(-l) > 2008.0 

Bài 3. a)-4x =-208 b) 5x =-600 

-4.X = -4.52 5.X = 5.C-120) 

X = 52 X = -120 

c) (x - l)(x + 2) = 0 d) (X 2 + 9)(x - 2) > 0 

X - 1 = 0 hoặc x + 2 = 0 Ta có X 2 + 9 và x - 2 cùng dấu 
X = 1 hoặc X = -2 Mà X 2 + 9 > 0 vì X 2 > 0 

Nên X - 2 > 0 
X > 2 

X 6 {3; 4; 5; ...} 

Bài 4. 

Ta có (x - 33) 2 > 0 

Do đó A = (x - 33) 2 + 2008 > 2008 

A = 2008 <=> X — 33 = 0 o X = 33 

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2008 khi X = 33. 

Bài 5. 

Ta có c * 0 nên c 2 > 0 
Do đó a.b > 0 
=> a và b cùng dấu. 

Kết hợp với đầu bài, ta có: 
a, b là hai sô nguyên âm. 

Như vậy c là số nguyên dương. 


ỗn luyện vầ kiểm tra Toán 6 (Tập 1) ữ; 97 




DÊ 12 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn D 

Vì (-5) 2 .4 = 25. 4 = 100 

Câu 2. 


a 

10 

-28 

-36 18 

105 

b 

5 

7 

-4 -3 

-5 

a : b 

2 

-4 

9 -6 

-21 

B/ CÁC BÀI TOÁN 




Bài 1. 

a) -25.17.C-4) 

b) -257.898 + (-257). 102 


= [-25.(-4)]. 17 


= -257(898 + 102) 



= 100.17 


= -257.1000 



= 1700 


= -257000 



Bài 2. a(b - c) = a[b + (-c)] = ab + a.(-c) = ab - ac 
Bài 3. Bốn bội của 11 là -11; 22; -22; 33 
Bốn bội của -14 là 14; 28; -28; 42 
Bàỉ 4. 

-77 ; X - 5 

=> X - 5 là ước của -77 

=> X - 5 e {1; -1; 7; -7; 11; -11; 77; -77} 

=> X e {6; 4; 12; -2; 16; -6; 82; -72} 

Bài 5. Ta có 36 : 9 và a e z => 36a : 9 
126 : 9 và b e z => 126b : 9 
Do đó 36a - 126b i 9 
Mà -333336 / 9 

Vậy không tồn tại các số nguyên a, b thỏá mãn đẳng thức: 

36a - 126b = -333336 

DỀ 13 

A/ư THUYẾT 
Câu 1. 

a) Trong một tích các số nguyên khá c 0. N ếu có một số chẵn thừa số 
nguyên âm thì tích mang dấu I s Ị . 

b) (-5).(-5).(-5) = 5 3 [~s~]. 

c) (-7).(-7).(-7).(-7) = 7 4 ị~Đ~|. 


98 £3 Nhiêu tác giả 



Câu 2. Chọn c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. a) -287 + (-25M-4) b) -25.(-lll).(-4)(7) 

= -287 + 100 = [-25.(-4)](-111.7) 

= -187 = 100.(-777) 

= -77700 

Bài 2. a) 2x + 3x = -150 b) -24x + 7x = 3417 

5x = -150 -17x = 3417 

5x = 5 (-30) -17x = -17X-201) 

X = -30 X = -201 

Bài 3. Các ước của 45 là: 1; -1; 3; -3; 5; -5; 9; -9; 15; -15; 45; -45 

Bài 4. Ta có 3n - 1 = 3(n - 2) + 5 là bội của n - 2 

=> 5 là bội của n - 2 
=> n - 2 là ước của 5 
=> n - 2 e U; -1; 5; -51 
n 6 {3; 1; 7; -3} 

Bài 5. 

• Nếu X : 2 hoặc y i 2 

Ta có xy : 2 
=> xy(x + y) : 2 
Mà -56789 / 2 

Vậy không tồn tại X, y € z mà X : 2 hoặc y : 2 
sao cho xy(x + y) = -56789 

• Nếu X / 2 và y / 2 
Ta có X + y : 2 

Mà -56789 / 2 

Vậy không tồn tại X, y <= z mà X / 2 và y / 2 
sao cho xy(x + y) = -56789. 

Tóm lại: Không tồn tại X, y e z sao cho xy(x + y) = -56789 

DỀ 14 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn C 

Vì (-5) 2 .(-2) = 25.(-2) = -50 
Câu 2. Chọn A. 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) G3 99 



B/ CẦC BẢI TOÁN 

Bài 1. a) 5.(-14) + 17 b) (-2) 2 .8 - 29 

= -70 + 17 = 4.8 - 29 

= -53 = 32 - 29 

= 3 

Bài 2. -2008 < X < 2008, X e z 

=> X G (-2008; -2007; ...; 2006; 2007} 

a) Tổng cần tìm là: * 

-2008 + (-2007 + 2007) + (-2006 + 2006) + ... + (-1 + 1) + 0 
= —2008 + 0 + 0 + ... + 0 + 0 
=-2008 

b) Tích cần tìm là: 

-2008.(-2007) ... (-l).o.l ... 2007 = 0 
(Vì trong tích có một thừa số bằng 0) 

Bài 3. ab - ac + bd - cd 

= (ab - ac) + (bd - cd) 

= a(b - c) + d(b - c) 

= (b - cXa + d) 

Bài 4. Ta có y Ể N và t € N 
=> y, t là các sô' nguyên âm. 

Mà (-2008)x = y => X e N* 
và 1968z = t => z nguyên âm 
Do vậy X > z (vì X > 0 > z) 

Bài 5. 

a) a.b = -23 


=> a, b là ước của -23 



b) (a - l)(b + 2) = 19 


=> a - 1, b + 2 lằ ước của 19. 



100 0 Nhiễu tác giả 





DỀ 15 


A/ Lí THUYẾT 
Câu 1. 

a) Số liền sau của số -2008 là -2009 I s I 


b) Số liền trước của số -90 là -91 

03 


c) Số đối của số 478 là -478 

s 


Câu 2. Chọn D 




B/ CÁC BÀI TOÁN 



Bài 1. 




a) 1X + 4 1 =7 


b) 5(x - 2) - 

3x = -4 

X + 4 = 7 

hoặc X + 4 = -7 

5x - 10 - 

00 

X =7-4 

hoặc X = -7 - 4 

2x - 10 

= -4 

X =3 

hoặc X = -11 

2x 

= -4 + 



2x 

= 6 



X 

= 3 


Bài 2. 

a) -2491 + 5.(-10) 2 = -2491 + 5.100 

= -2491 + 500 = -1991 

b) 2468.(-1997) + 2468.997 
= 2468.(-1997 + 997) 

= 2468.Í-1000) 

= -2468000 

c) Tích (169 - 1 2 )(169 - 2 2 )(169 - 3 2 )... (169 - 100 2 ) có một thừa số là 
169 - 13 2 = 169 - 169 = 0 

Do đó tích có kết quả là 0. 

Bài 3. X + 20 là bội của X - 3 
=> X + 20 : X - 3 

Mà X + 20 = (x - 3) + 23; X - 3 i X - 3 
Do đó 23 : X - 3 
X - 3 là ước của 23 
=> X - 3 € II; -1; 23; -23} 

=> X e {4; 2; 26; -20} 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) G3 101 



Bài 4. 

X + (x + 1) + ... + 2007 + 2008 = 2008 

X + (X + 1) + ... + 2007 = 0 

(x + 2007).n : 2 =0 

(n là số số hạng ở vế trái) 

Ta có n * 0. Do đó X + 2007 = 0 

X = -2007 

Bài 5. 

Giả sử tồn tại a, b, c, d 6 z sao cho: 

abcd - a = 9753; " abcd - b = 753; 

abcd - c = 53; abcd - d = 3 

Ta có: abcd - a = 9753 o a(bcd - 1) = 9753 
do đó a là số lẻ. 

mà abcd - b = 753 « b(acd - 1) = 753 

do đó b là số lẻ. 

mà abcd - c = 53 o c(abd - 1) = 53 

do đó c là số lẻ. 

mà abcd - d = 3 o d(abc - 1) = 3 

do đó d là số lẻ. 

a, b, c, d là số lẻ nên abcd là số lẻ. 

Suy ra vế trái của các đẳng thức đã cho là số chẵn, trong khi đó V( 
phải là số lẻ. Điều này vô lí. 

Vậy không tồn tại a, b, c, d 6 z thỏa mãn đồng thời các đẳng thứi 
đã cho. 


102 0 Nhiều tác giả 



PHẦN HÌNH HỌC _ 

Chương I. ĐOẠN THANG 

A/TÓM TẮT ú THUYẾT 

1. Điểm. Đưdng thẳng 

a) Điểm 

Dấu châm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm. Người ta 
dùng các chữ cái in hoa A, B, c,... để đặt tên cho điểm. 

Với những điểm, ta xây dựng các hình. Bất cứ hình nào cũng là 
tập hợp các điểm. Một điểm cũng là một hình. 

b) Đường thẳng 

Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng,... cho ta hình ảnh của đường 
thẳng. Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía. 

Người ta dùng các chữ cái thường a, b, ..., m, p,... để đặt tên cho 
các đường thẳng. 

c.) Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng 
Như hình bên ta nói: 

- Điểm A thuộc đường thẳng d và kí ? 

hiệu là A e d. 

- Điểm B không thuộc đường thẳng d d 
và kí hiệu là B e d. 

2. Ba điểm thẳng hàng 

• Khi ba điểm A, c, D cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng 
thẳng hàng (h.a) 

• Khi ba điểm A, B, c không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta 
nói chúng không thẳng hàng (h.b). 

B 

Ạ c D A _ • c 

a) b) 

• Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa 
hai điểm còn lại. 

3. Đường thẳng đỉ qua haỉ điểm 

• Có một dường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. 

• Trên hình a) ta có: Các đường thẳng AB và CB trùng nhau. 


ổn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £3 103 




* Trên hình b), ta có hai đường thẳng AB và AC cắt nhau và A là giao 
điểm của hai đường thẳng đó. 

• Hai đường thẳng xy và zt ở hình c) song song với nhau. 



a) b) c) 


• Chú ỷ: 

Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai dường 
thẳng phân biệt. 

Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không 
có điểm chung nàọ, 

• Hình gồm điểm o và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm 0 
được gọi là một tia gốc o (còn được gọi là một nửa đường thẳng 
gốc O). 

4. Tỉa 

Hình gồm điểm o và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm o được 
gọi là một tia gốc o (còn dược gọi là một nửa đường thẳng gốc O). 

Trên hình bên, ta có tia Ox và tia Oy. * 

• Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo 

thành đường thẳng xy (hình trên) y 

dược gọi là hai tia đối nhau. 

• Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau. 

• Lấy điểm B khác A thuộc Ax: 

Tia Ax còn có tên là tia AB. Trên A B X 

hình bên, tia Ax và tia AB là hai tia • ■ * 

trùng nhau. 

• Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt. 

5. Hoạn thẳng 

• Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm 

nằm giữa Ả và B. A B 

Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA. •--• 

• Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu ) của đoạn thẳng AB. 

6. Độ dàỉ đoạn thẳng 

• Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một sô' lớn hơn 0. 


104 ta Nhiểu tác giả 



• Trẽn hình bên ta có khoảng cách 
giữa hai điểm A và B bằng 17mm 
(hoặc A cách B một khoảng bằng 
17mm). 

• Khi hai điểm A và B trùng nhau, ta có 
và B bằng 0. 

• So sánh hai đoạn thẳng: 

Giả sử ta có: AB = 3cm, CD = 3cm, 

EG = 4cm trên hình bên, ta nói: 

- Hai đoạn thẳng AB và CD bằng 
nhau hay có cùng độ dài và kí 
hiệu AB = CD. 

- Đoạn thảng EG dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD và kí hiệu EG > CD. 

- Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng EG và kí hiệu 
AB < EG. 

7. Khi nào thì AM + MB = AB? 

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm Ả và B thì 

AM + BM = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB A M _B 

thi điểm M nằm giữa Iưù điểm A và B. 

8. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài , 

a) Vẽ đoạn thẳng trên tia 

Trên tia Ox bao giờ củng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho 
OM = a (đơn vị dài). „ ,, 

' ■ o M X 

b) Vẽ hai đoạn thẳng trên tia • -•- 

Trên tia Ox, OM = a, ON = b, nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa 
hai điểm Odò N. 

0.1.M . N X 

...... 

9. Trung điểm của đoạn thẳng 

• Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách 
đều A, B (MA = MB). Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi 
là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB. 

A M B 


A B 

[ Ị 1 11 m m I m i IIII ĩ [III111 ĩ 11 11 1 n mu [ \ 

0 1 2 3 4( 

khoảng cách giữa hai điểm A 

A B 


c D 

E G 


On luyện vầ kiểm tra Toán 6 (Tập T) £2 105 





B/ CÁC ĐỀ TOÁN 


DỀ 1 

ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG 
BA ĐIỂM THẲNG HÀNG 
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIEM 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng. Cho hình 
bên. Ta có: 

A. A e m, A e p 

B. B e n, B 6 p 
c. c e m, c e p 
D. c e n, B Ể n 

Câu 2. Xem hình và điền vào chỗ trống 1 



Hai điểm B, C nằm.đối với điểm A. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Vẽ ba điểm M, N, p và ba đường thẳng a, b, c. 

Bài 2. Xem hình bên và gọi tên các điểm. 

a) Nằm giữa hai điểm p và Q 

a p N Q M 

b) Không nằm giữa hai điểm M và N. 

Bài 3. Tại sao không nói: “Hai điểm thẳng hàng”? 

Bài 4. Cho biết 3 đường thẳng a, b, c cùng đi qua một điểm và đườn 
thảng a, c, d cùng đi qua một điểm. 

Chứng tỏ rằng 4 đường thẳng a, b, c, d cùng đi qua một điểm. 



106 £3 Nhiểu tác giả 





DỀ 2 

ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG 
BA ĐIỂM THẲNG HÀNG 
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIEM 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Q 

Cho hình bên: p 

Ta có: -*--m 

A. p Ể m, Q Ể m B. p e m; Q Ể m 

c. p G m; Q G m D. p Ể m; Q G m 

Câu 2. Trong các câu phát biểu về ba điểm thẳng hàng sau, phát biểu 
nào sai? 

a) Điểm A nằm giữa B, c và điểm c nằm giữa A, B. 

b) Điểm c nằm giữa A, B và điểm c nằm giữa B, A. 

c) Điểm B nằm giữa A, c và điểm A nằm giữa c, B. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời: 

a) Điểm M nằm trên đường thẳng d. 

b) Điểm N nằm ngoài đường thẳng ỉ. 

Bài 2. Vẽ 4 điểm M, N, p, Q sao cho điểm Q nằm giữa M và N, điểm p 
nằm giữa Q và N. Hãy cho biết điểm Q còn nằm giữa hai điểm nào? 
Bài 3. Cho 15 điểm trong đó không có điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 
điểm kẻ một đường thẳng. Tính số dường thẳng tạo thành. 

Bài 4. Cho 4 điểm A, B, c, D trong đó 3 điểm A, B, c thẳng hàng; 3 
điểm D, B, A thẳng hàng. Hỏi 4 điểm A, B, c, D có thẳng hàng 
không? Vì sao? 

DỀ 3 

ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG 
BA ĐIỂM THẲNG HÀNG 
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIEM 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:_ 

Cho hình bên. Xét các khẳng định sau: 


ôn luyện và kiểm tra Tũân 6 (Tập 1) Q 107 



(I) Hai điểm p và R nằm cùng phía với Q. p R Q 

(II) Điểm R nằm giữa hai điểm p và Q. d 

A. Chỉ có (I) đúng B. Chỉ có (II) đúng 

c. Cả (I) và (II) đều đúng D. Cả (I) và (II) đều sai 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Cho hình vẽ bên. 



a) Hai đường thẳng AB và BC có một điểm chung là B. 

b) Hai đường thẳng AB và AC trùng nhau. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài I. 

a) Vẽ đường thẳng t. 

b) Vẽ M í t, N e t, p e t, Q Ể t. 

Bài 2. Cho điểm A và 4 đường thẳng m, n, p, q. Gọi X là số đường thẳng 

đã cho đi qua A. 

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của X. 

Bài 3. Cho 2008 điểm thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu điểm nằm giữa hai 
điểm khác? 

Bài 4. Có thể có bao nhiêu giao điểm của các đường thẳng nếu có 4 
đường thẳng cắt nhau đôi một? 


DỀ 4 

ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG 
BA ĐIỂM THẲNG HÀNG 
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIEM 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1 . Chọn câu trả lời đúng: 

Lấy 4 điểm M, N, p, Q trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ 
các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Số đường thẳng có là: 

A. 4 B. 5 c. 6 D. 8 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi s. 

a) Chỉ có một dường thảng đi qua hai điểm phân biệt M, N. 

b) Có nhiều đường “không thẳng” đi qua hai điểm phân biệt M, N. 


108 Í3 Nhiễu tấc giả 



B/ CÁC BÀI TOÁN . 

V \ c / d 

Bài 1. Xem hình vẽ bên, trả lời các câu hỏi sau: a \ \ / 

a) Điểm M thuộc các đường thẳng nào? /vV 1 

b) Các điểm nào nằm trên đường thẳng b? / \ \ 

c) Các điểm nào nằm ngoài đường b / \ \ 

thẳngd? yủ - p V—\^- 

Bài 2. Vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, ' \ 

mỗi hàng 4 cây (vẽ 3 cách). 

Bài 3. Cho trước một số điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng 
hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Biết tổng số đường 
thẳng vẽ được là 190. Hỏi có bao nhiêu điểm cho trước? 

Bài 4. Cho bốn điểm M, N, p, Q sao cho điểm p nằm giữa hai điểm M 
và Q, điểm M nằm giữa hai điểm p và N. 

Chứng tỏ rằng bốn điểm M, N, p, Q thẳng hàng. 

DỀ 5 

TIA - ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THANG 
A/ LÍ THUYẾT 


Câu 1. Chọn câu trả lời đúng. 

Cho hai điểm A, B phân biệt thuộc đường thẳng xy. Ta có: 

A. Ax, By là hai tia đối nhau B. Ax, By là hai tia đối nhau 

c. Ay, Bx là hai tia đối nhau D. Ax, Ay là hai tia đối nhau 

Câu 2. Tìm câu trả lời sai. 

Cho AB = 7cm, CD = 8cm, MN = 7cm. Xét các khảng định sau: 

(I) AB = MN. 

(II) AB < CD. 

A. (I) đúng B. (II) đúng 

c. Cả (I) và (II) sai D. Cả (I) và (II) đúng 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy. Lấy M e Ox, N € Oy. Viết tên các tia 
trùng với tia My. 

Bài 2. Trên dường thẳng d lấy ba điểm M, N, p. Hỏi có mấy đoạn thẳng 
tất cả? Gọi tên các đoạn thẳng đó. 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) .109 



Bài 3. So sánh các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình bên, rồi 
đánh cùng dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau. 

B c 


A D 

Bài 4. Trên tia Ox, lấy 2008 điểm khác điểm o. Có bao nhiêu tia trùng 
với tia Ox trong hình vẽ? 


DỀ 6 

TIA - ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THANG 
A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1 . Chọn câu trả lời đúng. Sô" đoạn 
thẳng có trong hình vẽ bên là: 

A. 8 

B. 5 

c. 7* 

D. 6 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho ba điểm s, R, K trong đó hai tia KS và KR đối nhau. Trong ba 
điểm s, R, K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? 

A. Điểm s nằm giữa hai điểm còn lại 

B. Điểm R nằm giữa hai điểm còn lại 
c. Điểm K nằm giữa hai điểm còn' lại 

D. Không có điểm nào, nằm giữa hai điểm còn lại 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm M thuộc tia Ox, các điểm N, p 
thuộc tia Oy (N nằm giữa o và P). Hãy kể tên: 

a) Tia đối cụa tia NP 

b) Tia trùng với tia NP 

c) Tia trùng với tia Ox 



110 a Nhiêu tác giả 




Bài 2. Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, c. Vẽ các tia AB, AC. 

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm D nằm giữa B, c 

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm E không nằm giữa B, c 
Bài 3. Cho 15 điểm. Qua hai điểm vẽ được một đoạn thẳng. Có tất cả 

bao nhiêu đoạn thẳng? 

Bài 4. Trên tia Ox, lấy 1963 điểm khác điểm o. Có bao nhiêu tia trùng 
với tia Ox trong hình vẽ? 


DỀ 7 

TIA - ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THANG 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho điểm o trên đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B 
thuộc tia Oy. Xét các khẳng định sau: 

(I) Hai tia đối nhau gốc o là tia Ox và tia Oy. 

(II) Điểm o nằm giữa hai điểm A và B. 

A. Chỉ có (II) đúng B. Chỉ có (I) đúng 

C. Cả (I) và (II) đều đúng D. Cả (I) và (II) đều sai 

Câu 2. Cho các đoạn thẳng MN, PQ. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô 
trống: 

a) MN + PQ □ MN 

b) PQ □ MN + PQ 

c) MN + PQ □ PQ + MN 
B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1, Cho hai điểm M, N. Hãy vẽ: 

a) Đoạn thẳng MN b) Tia MN 

c) Tia NM d) Đứờng thẳng MN 

Bài 2. Cho điểm o nằm giữa hai điểm A và B; điểm c nằm giữa hai 
điểm A và o, điểm D nằm giữa hai điểm o và B. 

Chứng tỏ rằng điểm o nằm giữa hai điểm c và D. 

Bài 3. Trên đường thảng m lấy bốn điểm A, B, c, D. Hỏi có mấy đoạn 
thảng tất cả? 

Hãy gọi tên các đoạn thẳng đó. 

Bài 4. Cho trước một số điểm. Cứ qua 2 điểm vẽ được một đoạn thẳng. Biết 
rằng có tất cả 190 đoạn thẳng. Hỏi rằng có bao nhiêu điểm cho trước? 


ỡn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) ta 111 



DỀ 8 


A/ LÍ THUYẾT 


Câu 1 . Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: 

Nếu điểm M nằm trên đường thẳng xy thì: 

a) Điểm M là gốc chung của. 

b) Điểm.nằm giữa một điểm bất kì khác.của tia Mx và 

một điểm bất kì khác M của tia. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng 

Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại. 
Xét các hình a, hình b sau: 




A. Chỉ có -hình a đúng B. Chỉ có hình b đúng 

C. Cả hai hình a và b đều đúng D. Cả hai hình a và b đều sai 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Cho ba điểm M, N, p thẳng hàng theo thứ tự đó. Viết tên các tia 
trùng nhau. 

Bài 2. Vẽ hai đường thẳng AB, CD cắt nhau tại o. Kể tên các tia có 
trong hình. 

Bài 3. Trên đường thẳng xy lấy điểm M, trên tia My lấy điểm N khác 
M. Lấy điểm A nằm ngoài xy. Gọi B là điểm di động trên xy. Vẽ tia 
Az di qua B. Xác định vị trí B dể. 

a) Tia Az không cắt tia Mx và không cắt tia Ny. 

b) Tia Az cắt cả hai tia Nx và tia Ny. 

Bài 4. Trên đường thẳng d đặt n điểm (n G N*) đếm được 2008 đoạn 
thẳng bằng nhau. Tìm giá trị nhỏ nhất của n. 


112 í: 1 ' Nhiều tác giả 







DỀ 9 

KHI NÀO THÌ AM + MB = AB? 

VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT độ dài 
TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THANG 


ự LÍ THUYẾT 

lâu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho N là một điểm của đoạn thẳng MP. Biết MP = lOcm, MN = 4cm. 
Độ dài đoạn thẳng NP là: 

A. 14 cm B. 6 cm c. 40 cm D. 2 cm 

lâu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho ba điểm s, K, L thẳng hàng và SL + LK = SK. Trong ba điểm s, 
K, L điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? 

A. Điểm s 

B. Điểm K 
c. Điểm L 

D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại 

ỉ/ CÁC BÀI TOÁN 

ỉài 1. Gọi M là một điểm của đoạn thẳng CD. Biết CM = 3 cm, CD = 6 cm. 

So sánh độ dài hai đoạn thẳng CM và MD. 
ỉài 2. Cho c là điểm nằm giữa A và B. Vì sao có thể khẳng định 
AC < AB và BC < AB ? 

ỉài 3. Trên tia Ox, cho hai điểm A, B sao cho OA = 5 cm, OB = 2 cm. 

a) Trong ba điểm o, A, B điểm nào nàm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB. 

ĩài 4. Cho điểm M nằm giữa A và B, Biết AB = 8 cm, AM = 2 cm. N là 
trung điểm của đoạn thẳng MB. Tính độ dài đoạn thẳng MN. 

DỀ 10 

KHI NÀO THÌ AM + MB = AB? 

VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT độ dài 
TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THANG 


i/ LÍ THUYẾT 

/âu 1. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài 
đoạn thẳng AB? 


ổn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £2,113 



Câu 2. Chọn câu trả lời đúng. 

Xét các khảng định sau: 

(I) Điểm K là trung điểm của đoạn thảng MN khi KM + KN = MN V 
KM = KN. 

(II) Điểm K là trung điểm của đoạn thẳng MN khi KM = KN = . 

A. Chỉ có (I) đúng B. Chỉ có (II) đúng 

c. Cả (I) và (II) đều đúng D. Cả (I) và (II) đeu sai 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Cho ba điểm A, B, c. Biết rằng AB = 2 cm, BC = 6 cm, AC = 4 cn 
Chứng tỏ răng A, B, c thẳng hàng. 

Bài 2. Trên tia Ox lấy các điểm M, N, p sao cho OM = 3 cm, ON = 5 cn 
OP = 7 cm. So sánh MN và NP. 

Bài 3. Gọi c, D là hai điểm trên tia Ox. Biết oc = 7 cm, CD = 3 cn 
Tính OD. 

Bài 4. Cho đoạn thảng AB = 6cm. c là điểm nằm giữa A và B. Gọi M, : 
lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, CB. Tính độ dài đoạ 
thẳng MN. * « 


DỀ 11 

KHI NÀO THÌ AM + MB = AB? 

VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BlẾT độ dài 
TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THANG 


A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Nếu điểm p nằm giữa hai điểm M và N thì: 

A. MN + NP = MP B. MP + PN = MN 

c. MP + MN = PN D MP - PN = MN 

Câu 2. Khi nào ta kết luận được điểm K là trung điểm của đoạn thẳr 
PQ. Đúng ghi Đ, sai ghi s. 

A. Cho biết PK + KQ = PQ □ 

B. Cho biết PK = KQ = ^ □ 

c. Cho biết PK = KQ và PK + KQ = PQ p 

D. Cho biết PK = KQ n 


114 £3 Nhiểu tác giả 



B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Ba điểm A, B, c điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, nếu có 
AB = 8 cm, BC = 5 cm, AC = 3 cm? 

Bài 2. Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 
N là điểm nằm giữa A và M sao cho AN = 1 cm. Tính độ dài đoạn 
thẳng MN. 

Bài 3. Trên tia Ox, vẽ các đoạn thảng OA, OB, oc sao cho OA = 4 cm, 
OB = 7 cm, BC = 2 cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC. 

Bài 4. Cho đoạn thẳng AB = 2 2003 (cm). Gọi Mi là trung điểm của đoạn 
thẳng AB, M 2 là trung điểm của đoạn thẳng MiB, M 3 là trung điểm 
của đoạn thẳng M 2 B, M 2 003 là trung điểm của đoạn thẳng M 2 002 B. 
Tính độ dài các đoạn thẳng M 2 002 B, M 2 003 B. 

DỀ 12 

ÔN TẬP CHƯƠNG I 


V LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: 

Cho hình vẽ. Hai tia nào đối nhau? 

A. Mx và MQ 7" 

B. Mt và MP 
c. MP và My 
D. MQ và Mt 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) Độ dài đoạn thẳng là một số dương. 

b) Khi hai điểm A và B trùng nhau, ta nói khoáng cách giữa A và B 

bằng 0 . LJ 

c) Qua một điểm chỉ vẽ dược một đường thẳng. □ 

3/ CÁC BÀI TOÁN 

3ài 1. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời: 

a) Điểm M nằm ngoài đường thẳng d 

b) Điểm N nằm trên đường thẳng t 

c) Đường thẳng a đi qua hai điểm p và Q 

3ài 2. Cho 100 đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt 
nhau, không có 3 đường thẳng nào cùng di qua một điểm. Tính số 
giao điểm có được. 



ồn luyện và kiểm tra Toán 6 (TỆ*P 1) £3 115 



Bài 3. Trên tia Ox cho các điểm c, D sao cho oc = 7 cm, OD = 3 cm, M 
là trung điểm đoạn thẳng CD. 

a) Trong ba điểm o, c, D điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 

b) Tính độ dài đoạn thảng MD. 

Bài 4. Cho đoạn thẳng AB. Gọi M là trung điểm của AB, c là trung 
điểm của AM, D là trung điểm của MB. 

a) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng CD không? Vì sao? 

b) Chứng tỏ rằng: 2CD = AB. 

DỀ 13 

ÔN TẬP CHƯƠNG ỉ 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi s 

a) Đoạn thẳng MN là hình gồm điểm M, điểm N. Ị ] 

b) Nếu PQ + MQ = MP thì điểm Q nằm giữa hai điểm p và M. Q 

c) Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia dối nhau. I I 
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng. 

Gọi I là một điểm của đoạn thẳng SK. Biết SI = 4 cm.^SK = 7 cm. Độ 
dài của đoạn thảng IK là: 

A. 11 cm B. 3 cm c. 28 cm D. 1 cm 


B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau (Vẽ trong cùng một hình) 

- Vẽ ba điểm M, N, K không thẳng hàng. 

- Vẽ hai tia KM, KN. . 


- Vẽ tia Kx là tia đối của tia KM. 

Bài 2. Xem hình vẽ bên và gọi tên: 

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng. 

b) Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng. 


Bài 3. 

a) Lấy bốn điểm 



Lấy bốn điểm A, B, c, D trong đó không có ba điểm nào thẳng 
hàng. Kẻ các đường thảng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu 
đường thẳng tất cả? Đó là những đường thẳng nào? 


116 £2 Nhiều tấc giả 



b) Chọn điểm Aj, A 2 , A n (n e N; n > 2) trong đó không có ba điểm 
nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta ki một đường thẳng. Tính số 
đường thẳng theo n. Nếu số đường thẳng kẻ được là 300 thì có bao 
nhiêu điểm? 

íài 4. Cho đoạn thẳng AB. Gọi I là trung điểm cùa đoạn thẳng AB. c là 
điểm bất kì thuộc đường thẳng AB. Tính IC theo CA và CB. 

IƯỚNG DẪN GIẢI - ĐÁP SỐ 

ĐỀ 1 

./ LÍ THUYẾT 

lâu 1. Chọn D 

lâu 2. Hai điểm B, c nằm cùng phía đối v«ới điểm A 

I/ CÁC BÀI TOÁN 

lài 1. 

M 



ài 2. 

a) Điểm N nằm giữa hai điểm p và Q 

b) Điểm p không nằm giữa hai điểm M và N 

ài 3. Qua hai điểm bao giờ cũng có 1 đường thẳng, vì vậy ta không nói 
hai điểm thẳng hàng. 

ài 4. Ba đường thẳng a, b, c cùng đi qua một điểm. Gọi điểm đó là o. 
Như vậy o là điểm chung của hai đường thẳng a và c. 

Ba đường thẳng a, c, d cũng đi qua một điểm. Gọi điểm đó là 1 
Như vậy I là điểm chung của hai đường thẳng a và c 
Mà hai đường thẳng phân biệt a và c nếu có điểm chung thì chỉ có 
một điểm chung duy nhất nên hai điểm 0 và I trùng nhau 
Do đó 4 đường thẳng a, b, c, d cũng đi qua một điểm. 


ũn luyện vá kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 117 



A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn B 

Câu 2. a) và b) Đúng c) Sai 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

a) M _ 

d 

.N 

7 


b) 

Bài 2. 


M Q p N 


Điểm Q còn nằm giữa hai điểm M, p. 

Bài 3. Kẻ từ một điểm bất kì với các điểm còn lại được 14 đường thẳng. 
Với 15 điểm nên có 14.15 = 210 (đường thẳng) 

Nhưng mỗi đường thẳng đã dược tính 2 lần: 

Do vậy số lượng đường thảng có là: 

210 : 2 = 105 (đường thẳng) 


m 

Ba điểm A, B, c thẳng hàng nên A, B, c cùng nằm trên một đườnj 
thẳng, gọi đường thẳng đó là m. 

Ba điểm D, B, A thẳng hàng nên D, B, A cùng nằm trên một đườni 
thẳng, gọi đường thẳng đó là n. 

Hai đường thẳng m và n có 2 điểm chung là A và B nên trùng nhau. 
Do đó 4 điểm A, B, c, D thẳng hàng. 


»Ề 3 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn c. 

Câu 2. a) [s] b) pẼTị 


118 [3 Nhiễu tác giả 



B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. M 


a) N p 



• Giá trị lớn nhât của X là 4, nếu 4 đường thẳng m, n, p, q cùng đi 
qua điểm A. 

» Giá trị nhỏ nhất của X là 0, nếu không có đường thẳng nào đi qua 
điểm A. 

Bài 3. Với 2008 điểm thảng hàng, số điểm nằm giữa hai điểm khác là: 

2008 - 2 = 2006 (điểm) 

Bài 4. 

• Nếu bốn đường thẳng cùng đi 
qua một điểm thì có 1 giao điểm 


Nếu có đúng ba đường thẳng 
hàng cùng đi qua một điểm thì 
có 4 giao điểm 


• Nếu không có ba đường thảng 
hàng nào cùng đi qua một điểm 
thì có 6 giao điểm. 

DỀ 4 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1 . Chọn c 

Câu 2. a) ỊjẼT| b)[Đ~| 



ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 13 119 



B/ CÁC BÀI TOÁN 


Bài 1. 

a) Điểm M thuộc các đường thẳng a, c, d. 

b) Các điểm nằm trên đường thẳng b là N, p, Q 

c) Các điểm nằm ngoài đường thẳng d là p và Q 

Bài 2. 


Bài 2. 

Cách 1. 


Cách 2. 


Cách 3. 


-ừ 



Bài 3. Gọi số điểm cho trước là X (x e N*). 

Kẻ từ một điểm bất kì với X - 1 điểm còn lại được X - 1 đường thẳng. 
Với X điểm nên có x(x - 1) đường thảng nhưng mỗi đường thẳng đã 
được tính 2 lần. 

Do vậy số lượng đường thẳng có là: x(x - 1) : 2 
Theo đầu bài, ta có: 

x(x - 1): 2 = 190 
x(x - 1) = 190.2 

x(x-l) =20.19 
X =20 

Vậy số điểm cho trước là 20 điểm. 


120 Sỉ Nhiều tác giả 



Bài 4. Điểm p nằm giữa hai điểm M và Q, nên ba điiểm M, Q, p cùng 
nằm trên một đường thẳng. 

Điểm M nằm giữa hai điểm p và N, nên ba điểm p, N, M cùng nằm 
trên một đường thẳng. 

Hai đường thẳng trên có hai điểm chung l.à M và p nêm chúng trùng nhau. 
Do vậy bốn điểm M, N, p, Q thẳng hàng. 

DỀ 5' 

\/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn D 

Câu 2. Ta có AB = MN (vì 7cm = 7cm) 

Và AB < CD (vì 7cm < 8cm) 

Vì vậy chọn c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 


X M 0 N y 

Các tia trùng với tia My là MO, MN. 

Bài 2. 

d * M N p 

Có ba đoạn thảng tất cả. 

Đó là các đoạn thẳng MN, NP và MP. 

Bài 3. AB = CD, BC = DA 

B c 



Bài 4. Với mỗi điểm khác điểm o trên ttia Ox ta được một tia gốc o 
trùng với tia Ox. 

Do vậy với 2008 điểm khác điểm o trên tia Ox ta được 2008 tia gốc o 
trùng với tia Ox. 


On luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) [3 121 




DỀ 6 

A/ LÍ THUYẾT 
Câu 1. Chọn D. 

Câu 2. Chọn c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 

x M 0 N p y 

a) Tia đối của tia NP là tia NO, tia NM hoặc tia Nx (Ba tia này trùng nhau) 

b) Tia trùng với tia NP là tia Ny 

c) Tia trùng với tia Ox là tia OM. 

Bài 2. 



Bài 3. Kẻ từ một điểm bất kì với 14 điểm còn lại được 14 đoạn thẳng. 

Có 15 điểm nên có: 

14.15 = 210 (đoạn thẳng) 

Nhưng mỗi đoạn thẳng đã được tính 2 lần. 

Do vậy, sô' lượng đoạn thẳng chỉ có là: 

210 : 2 = 105 (đoạn thẳng) 

Bài 4. Với mỗi điểm khác điểm o trên tia Ox ta được một tia gốc c 
trùng với tia Ox. 

Do vậy với 1963 điểm khác điểm o trên tia Ox ta được 1963 tia gốc c 
trùng với tia Ox. 


DỀ 7 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn c. 


122 03 Nhiểu tác giả 



Câu 2. 

a) MN + PQ [TỊ MN 

b) PQ [TỊ MN + PQ 

c) MN + PQ 0 PQ + MN 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 


M N 



A c o D B 


Điểm c nằm giữa hai điểm A và o nên hai tia OA và oc trùng nhau. 
Điểm D nằm giữa hai điểm o và B nên hai tia OB và OD trùng nhau. 
Điểm o nằm giữa -hai điểm A và B nên hai tia OA và OB dối nhau. 
Suy ra hai tia oc và OD đối nhau. 

Do đó điểm o nằm giữa hai điểm c và D. 



Có 6 đoạn thẳng tất cả. 

Tên các đoạn thẳng đó là: AB, BC, CD, AC, BD, AD. 

Bài 4. Gọi số điểm cho trước là n (n e N*) 

Kẻ từ một điểm bất kì với n -1 điểm còn lại dược n - 1 đoạn thẳng. 
Có n điểm nên có 

n(n - 1) (đoạn thẳng) 

Nhưng mỗi đoạn thẳng được tính 2 lần 

Do vậy, số lượng đoạn thẳng chỉ có là n(n - 1) : 2 (đoạn thẳng) 

Theo đầu bài, ta có n(n - 1): 2 = 190 
n(n - 1) = 190.2 

n(n - 1) = 20.19 

n = 20. 

Vậy số điểm cho trước là 20. 


ồn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 123 



DỀ 8 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Nếu điểm M nằm trên đường thẳng xy thì: 

a) Điểm M là gốc chung của hai tia đối nhau Mx và My 

b) Điểm M nằm giữa một điểm bất kì khác M của tia Mx và mộ 
điểm bất kì khác M của tia My. 

Câu 2. Chọn c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. _■_•_•_ 

M N p ~ 


Tia MN và tia MP trùng nhau, tia PN và tia PM trùng nhau. 




124 E3 NhiỂu tắc giả 



Bài 4. Vì có 2008 đoạn thẳng nên n > 2(009 

Ta có: n = 2009 nếu trên đường thẳng đ đlặtt liêm tiếp các điểm Ai, A 2 , 
A3,..., A 2 009 sao cho các đoạn thằng A U A 2 ; A2A3;- , A 2 CJ 08 A 2009 bằng nhau. 
Do vậy, giá trị nhỏ nhất của n là 200‘9. 

DỀ 9 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn B. 

Vì MN + NP = MP 
4cm + NP = lOcm 
NP = 6cm 
Câu 2. Chọn c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Ta có M là một điểm của đoạn thẳng CD 

c M D 

Do đó: CM + MD = CD 
3cm + MD = 6cm 

MD = 6cm - 3cm 
MD = 3cm. 

Vậy CM = MD (vì 3cm = 3cm). 

Bài 2. 

A c B 

^a có: c nằm giữa A và B. 

Do đó AC + BC = AB 

Các đoạn thẳng AC, BC có độ dài lớm hơn 0. 

Do đó AC < AB và BC < AB. 

Bài 3. 

a) Trên tia Ox có hai điểm A, B và có OB < OA (vì 2cm < 5cm) 

Do đó B nằm giữa hai điểm 0 và A. 


ỗn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) Ế3 125 



b) Ta có: 

OB + AB = OA (vì B nằm giữa o và A) 

2 + AB = 5 

AB = 5 - 2 
AB = 3 (cm) 

Bài 4. •-•- # -•-#-* 

AM N B 

Ta có: M nằm giữa A và B 
Do đó AM + MB = AB 

2 + MB = 8 

MB = 8 - 2 
MB = 6 (cm) 

Mà N là trung điểm của đoạn thẳng MB 
Do đó MN = ^ = I = 3 (cm) 

DỀ 10 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB 
Ngược lại nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B. 
Câu 2. Chọn c. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. Ta có: 2cm + 4cm = 6 cm 
Do đó AB + AC = BC 
=> Điểm A nằm giữa hai điểm B và c 
A, B, c thẳng hàng. 

Bài 2. Trên tia Ox có M, N và có OM < ON (vì 3cm < 5cm) nên điểm IV 
nằm giữa hai điểm o và N. 

Ta co: OM + MN = ON , 

3 + MN = 5 o MNP X 

MN = 5 - 3 
Vậy: MN = 2cm. 

Trên tia Ox, ON = 5cm, OP = 7cm, nên điểm N nằm giữa hai điểm ( 
và p. 

Ta có: ON + NP = OP 
5 + NP = 7 

NP = 7-5. 

Vậy: NP = 2cm 
Do đó: MN = NP (= 2cm). 


126 0 Nhiều tác giả 



lài 3. Có hai trường hợp: 

a) Điểm c nằm giữa o và D, ta có: 

OD = oc + CD _ 

OD = 7 + 3 0 c D X 

Vậy: OD = lOcm. 

b) Điểm D nằm giữa o và c, ta có: 

OD + CD = oc 
OD + 3 =7 

OD =7-3 _ _ 

Vậy: OD = 4em. 0 D c X 

Bài toán có hai đáp số: 

OD = lOcm hoặc OD = 4cm. 

lài 4. •— + —•—7 Í —•-#-•->+-• 

A M c N B 

Ta có c nằm giữa A và B 

Do đó AC + CB = AB 

Mà AB = 6cm. Nên AC + CB = 6cm. 

An 

Và có MC = (M là trung điểm của AC) 

CN = (N là trung điểm của CB) 

y-v 4, _, -4 AC + CB 

Do đó MC + CN = --r- 

2 

MC + CN = 3cm 

Mặt khác vì c nằm giữa A, B nên c là gốc chung của hai tia đối nhau 
CA, CB. M thuộc tia CA (vì M là trung điểm của AC), N thuộc tia CB 
(vì N là trung điểm của CB) 

Do đó c nằm giữa M và N 
Ta có: MN = MC + CN = 3cm. 

DỀ 11 

i/ LÍ THUYẾT 

/âu 1. Chọn B 
/âu 2. 

a) Cho biết PK + KQ = PQ [s] 

b) Cho biết PK = KQ = ^ [Đ] 

c) Cho biết PK = KQ và PK + KQ = PQ [~Đ~| 

d) Cho biết PK = KQ [s] 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £3 127 



B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. Ta có: 3 + 5 = 8 
AC + BC = AB 

=> Điểm c nằm giữa hai điểm A và B. 

Bài 2. „ x ___, 

AN M B 

Ta có: M là trung điểm của đoạn thảng AB 
AR 

=> AM = = 3 (cm) 

Mà N nằm giữa A và M, ta có 
AN + MN = AM 
1 + MN = 3 
MN = 2 (cm) 

Bài 3. Trên tia Ox, OA = 4cm, OB = 7cm, 4cm < 7cm nên điểm A nằn 
giữa hai điểm o và B 
Ta có: OA + AB = OB 
4 + AB = 7 
AB = 7-4 
Vậy: AB = 3cm 
Xảy ra hai trường hợp: 

a) Điểm c nằm trên tia BA 

Trên tia BA, BC = 2cm, BA = 3cm, 2cm < 3cm nên điểm c nằn 
giữa hai điểm A và B 

Ta có: AC + BC = AB ___ 

AC + 2 = 3 o AC B X 

AC = 3 - 2 
Vậy: AC = lcm. 

b) Điểm c nằm trên tia đối của tia BA. 

Do đó điểm b nằm giữa hai điểm A và c. 

Ta có: AC = AB + BC 

AC = 3 + 2 *-•- z -t- 

' 0 A B c X 

Vậy: AC = 5cm 

Bài 4. __ 

A Mi M 2003 B 



128 03 Nhiểu tác giả 



M 2 là trung điểm của đoạn thẳng MiB nên: 

M 2 B = ^ ^ = 2 2001 (cm),... 

2 2 

O2003 Ọ 2003 ọ2003 

Như Vậy: M X B = =-r~; M 2 B = 4^-; M 3 B = 

2 2 2 2 3 

22003 

Do đó: M 2 00 2 B = = 2 ( cm ) 

M2003B = = 1=1 (cm). 

DỀ 12 

A/ LÍ THUYẾT 

Câu 1. Chọn D 
Câu 2. 

a) Độ dài đoạn thẳng là một số dương I Đ I 

b) Khi ha i điể m A và B trùng nhau, ta nói khoảng cách giữa A và B 
bằng 0 j Đ I 

c) Qua một điểm chỉ vẽ được một đường thẳng I s I 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. . M 

a) _ 

d 

b) --- 

N t 

c) -•-*■- 

a p Q 

Bài 2. Mỗi đường thẳng cắt 99 đường thẳng còn lại tạo thành 99 giao điểm 
Có 100 đường thẳng, nên có: 

99.100 = 9900 (giao điểm) 

Nhưng mỗi giao điểm đã được tính 2 lần. 

Do vậy số lượng giao điểm có là: 

9900 : 2 = 4950 (giao điểm) 

Bài 3. ----- * - 

o D M c X 

a) Trên tia Ox có hai điểm C, D và có OD < OC (vì 3cm < 7cm) nên 
điểm D nằm giữa hai điểm o và C. 


On luyện và kiểm tra Toân 6 {Tập 1) £2 129 



b) Ta có: D nằm giữa o và c, nên: 

OD + CD = oc 
3 + CD = 7 
CD = 4 (cm) 

Mà M là trung điểm đoạn thẳng CD 
Do đó MD = = 2 (cm) 

Bài 4. A c M D B 


a) Vì M là trung điểm của AB, c là trung điểm của AM, D là trunị 
điếm của MB nôn M nằm giữa A và B, c nằm giữa A và M, D nằrr 
giữa M và B. Do đó: M nằm giữa c và D (1) 

Vì M là trung điểm của AB nên AM = MB 
c là trung điểm của AM nên 2CM = AM 
D là trung điểm của MB nên 2 MD = MB 
Suy ra: CM = MD 

Từ (1) và (2) ta có: M là trung điểm của đoạn thẳng CD. 

b) Từ trên ta có: 2CM = AM 

2MD = MB 

=> 2(CM + MD) = AM + MB 
Mà CM + MD = CD, AM + MB = AB 
Do vậy 2CD = AB. 

DỀ 13 

A/ LÍ THUYẾT 
Câu 1. 

a) Đoạn thẳng MN là hình gồm điểm M, điểm N. I s I 

b) Nếu PQ + MQ thì điểm Q nằm giữa hai điểm p và M [~ẼT| 

c) Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau I Đ Ị 
Câu 2. Chọn B 

Vì SI + ÍK = SK 
4 + IK= 7 
IK = 3 (cm) 

B/ CÁC BÀI TOÁN 
Bài 1. 



130 Nhiểu tâc giả 



Bài 2. 

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng là: 

A, E, B; A, M, C; D, E, M; I), B, c 

b) Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng lã: 

A, Ẽ, M; B, E, D; E, M, C; D, M, c 

Bài 3. 

a) Có 6 đường thẳng là: AB, AC, AD, BC, BD, CB. 

b) Xét các đường thẳng đi qua Ai, có n - 1 đưởmg thẳng. Mà có n 
điểm ta có nín - 1) đường thẳng. Nhưng mỗi đưỡntg thẳng đã được 


tính 2 lần. Do đó số đường thẳng có là —— 

đương thẳng. 

2 

Ta có: n(n ~ 1) =300 

\|/ 

2 

Ct\b 

n(n - 1) = 300.2 V 

1 N, /c 

nín - 1) = 25.24 

Suy ra: n = 25 


1 / ^ 

Bài 4. Xét bốn trường hợp 



a) c thuộc đoạn thẳng AI / X 

Do c thuộc đoạn thẳng AI nên c nằm giữa A và I " > 


A c 1 B 


Ta có: IC + CA = IA 
=> IC = IA - CA 

_ CA + CB _ (YỊI Ị£ t run g (Jjểm của AIB) 

, rA „ _ CB - CA 
Vậy IC = ——-- 

2 __ ^ 1 c 

b) c thuộc đoạn thảng BI •--•- 

Tương tự trường hợp a, ta có: IC = - 

c) c thuộc tia dối của tia AB 

Do c thuộc tia đối của tia AB nôn A nằm giữa c và I 
c A I B 


= CA 
= CA 


Vậy IC = 


AI 
AB 
2 

CA + CB 


d) C thuộc tia đối củia tia BA 

Tương tự trường hợp c), ta có: IC = - 


B 


õn luyện và kiểm Ira Tọám 6 (Tập 1) ílì 131 



CÁC ĐỀ TOÁN Tự LUYỆN 


DỀ 1 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2002 - 2003 
QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH 


A/ CHỌN CÂU ĐÚNG SAI 

(.Học sinh đánh dấu chéo X vào ô thích hợp): (0,5đ) 


Nội dung 

Đúng 

Sai 

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi AI + IB = 
AB 



2. Hai tia Ox, Oy chung gốc thì dôi nhau 




B/ CÂU TRẶC NGHIỆM 

(Để chọn câu đúng nhất khoanh tròn vào các kí tự A, B, c, D ở đầu 
câu) (2,5 điểm) 

Câu 1 . Cho 8 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 
hai điểm vẽ một đường thẳng. Số đường thẳng vẽ được là: 

A. 5 B. 28 c. 30 D. 45 

Câu 2. Điểm A nằm giữa B và c khi: 

A. Hai tia BC, BA trùng nhau và hai tia CB, CA trùng nhau 

B. Hai điểm B và c nằm khác phía đối với A 
c. Hai tia AB, AC đối nhau 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 3. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, AB = 5cm. Độ 
dài đoạn thẳng OB là: 

A. lcm B. 2cm 

c. 8 cm D. 1 giá trị khác. 

Câu 4. Cho AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 7cm. Ta có: 

A. Điểm A nằm giữa B và c 

B. Ba điểm A, B, c thẳng hàng 

c. Ba điểm A, B, c không thẳng hàng 
D. Câu A, B đều đúng. 

Câu 5. Gọi I là một điểm của đoạn thẳng KN. Biết IK = 2cm, IN = 5cm. 
Độ dài đoạn thảng KN: 

A. lcm 
c. 3cm 


132 ta Nhiều tác giả 


B. 5cm 

D. 1 giá trị khác. 




c/ CÁC BÀI TOÁN 

Bài 1. (l,5đ) 

Cho ba điểm A, B, c không thẳng hàmg. 

a) Vẽ tia AB b) Vẽ tia BC c) Vẽ đường thẳng AC 

Bài 2. (3đ) Cho ba điểm A, B, c thẳng h.àmg; diêm A không nằm giữa 
hai điểm B, c. Biết AB = 6cm, AC = 2cr.n. Tính CB. 

Bài 3. (2,5đ) Cho bôh điểm A, B, c, D trong đó 3 điểm A, B, c thảng 
hàng; 3 điểm B, c, D thẳng hàng. Hỏẫ 4 điểm A, B, c, D có thẳng 
hàng không. Vì sao? 


DỀ 2 

(ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. NĂM HỌC 2003 - 2004 
QUẬN 1. TP. HỒ CHÍ MINH) 

A/ CHỌN CÂU ĐÚNG SAI: (0,5đ) 


Học sinh đánh dấu vào ô thích hợp trong các câu sau: 


Nội dung 

Đúng 

Sai 

M là một điểm của một đoạn thẳng AB thì điểm M 
phải nằm giữa hai điểm A và B. 



Mỗi điểm trên một đường thẳng là gốc chung của hai 
tia đối nhau 




B/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (2,Sđ) 

Mỗi câu hỏi dưới đây cố kèm tỉm các câu trả lới A, B, c, D. Em hãy 

khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Hai điểm A, B được gọi là gì của đơạn thẳng AB? 

A. Hai điểm không nằm giữa hai điểm A, B 

B. Hai mút của đoạn thẳng AB 
c. Hai dầu của đoạn thẳng AB 
D. Cả hai câu B, c đều đúng. 

Câu 2. Trên tia Mx, vẽ hai điểm A, B sao cho AM = 4cm và BA = 3cm. 
Tính MB 

A. MB = 3cm B. MB = lcm 

c. MB = 7cm hoặc MB = lcm D. MB < 8cm. 


On luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1} £3 133 




Câu 3. Trên đường thẳng xy lấy ba điểm phân biệt A, B, c. Có tất cả 
mấy tia phân biệt được tạo thành? 

A. 6 B. 3 c. 5 D. 4. 

Câu 4. Bạn Bình dùng thước chữ A có khoảng cách giữa hai chân là 2m 
để đo chiều dài của một lớp học. Sau 4 lần dùng thước đo liên tiếp thì 

khoảng cách giữa chân thước và mép tường còn lại bằng i khoảng 
cách giữa hai chân thước. Hỏi chiều dài của lớp học? 

A. 8,5m B. 8m c. 9m D. 8,2m. 

Câu 5. Hai điểm phân biệt A, B cùng thuộc dường thảng xy. Tìm hai tia 
đối nhau có trong hình vẽ: 

A. Hai tia Ax, By là hai tia đối nhau 

B. Hai tia Ay, Bx là hai tia đối nhau ~ ^ g ỹ 

c. Hai tia Bx, BA là hai tia dối nhau 

D. Hai tia Ax, AB là hai tia đốì nhau, 
c/ BÀI TẬP: (7đ) 

Bài 1. (2đ) 

Vẽ: 

a) Điểm B nằm giữa hai điểm A, C và điểm M không thuộc đường 
thẳng AB 

b) Tia MB 

c) Đường thẳng MA 

d) Đoạn thẳng MC 
Bài 2. (2đ) 

Cho đoạn thảng MN dài 5cm. Vẽ trung điểm A của đoạn MN, trung 
điểm B của đoạn AN. Tính độ dài của đoạn thẳng MB. 

Bài 3. (3đ) 

Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Trên tia BA lấy hai điểm E, F sao cho 
BE = 3cm và BF = 4cm. 

a) Điểm E có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao? 

b) Tính độ dài các đoạn thảng EA và FA 

c) Trung điểm của đoạn thảng AB là điểm nào? Chứng tỏ điểm F 
không là trung điểm của đoạn EB. 


134 £2 Nhiều tác giả 



PHẦN ÔN TẬP CHUNG 


ĐỂ 1 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRAN đại nghĩa, TP.HCM 
NĂM HỌC: 2005 - 2006 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Mỗi câu hỏi dưới đây có kèm theo các câu trả lời A, B, c, D. Em hãy 
chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 . Trong các cách viết sau, cách viết sai là: 

A. 18 6 N B. 0 e N* . c. {5} e N D. 4 e N*. 

Câu 2. Số các số tự nhiên khôngvượt quá n trong đó n e N* là: 

A. n số B. n + 1 số c. n - 1 số D. n! số 

Câu 3. Hiệu của 5! - 3! là: 

A. Một điểm không là một hình 

B. Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp các điểm 

C. Cả A và B đều sai 

D. Cả A và B đều đúng. 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (8đ) 

Bài 1 . (2đ) 

Cho A = {y € N/ y = 2 n < 20; n e N} 

a) Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê 

b) Viết tập hợp B chứa các phần tử thuộc A là các số chính phương 

c) Tập B có bao nhiêu tập hợp con. 

Bài 2. (2đ) 

Thực hiện từng bước các phép tính: 

a) 273.31 + 727.69 + 273.38 b) (4 17 + 64) : (4 16 + 16). ' 

Bài 3. (2đ) 

a) Tìm X biết: 3* ~ 2 Ả = 324 

gioi 

b) So sánh 2 số A và B: A = 1 + 3 + 3 2 + 3 3 + ... + 3 10 °, B = . 

Bài 4. (2đ) 

a) Vẽ đường thẳng chứa ba điểm A, B, c (theo thứ tự). Nêu các cách 
gọi tên đường thẳng trên? 

b) Cho trước n điểrm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Qua 
hai điểm ta kẻ một đường thẳng cho trước. Biết tổng số đường 
thẳng vẽ được là 15. Số điểm cho trước là bao nhiêu? 


ổn luyện và k.iểm tra Toán 6 (Tập 1) £D 135 



DỀ 2 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
TRƯỜNG THCS NGUYÊN gia thiêu quận tân bình, 

TP. HCM, NĂM HỌC: 2005 - 2006 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (3đ) 

Học sinh chọn câu đúng nhất viết vào bài làm của mình: 

Câu 1 . Xem hình vẽ rồi chọn câu đúng nhất: 

X B o A y 

A. Hai tia Ox, Oy đối nhau 

B. Hai tia BA, BO trùng nhau 

c. Hai tia Ax, Bx không trùng nhau. 

Câu 2. Cho 2 điểm phân biệt A và B thì: 

A. Có nhiều đường không thẳng đi qua 2 điểm A và B 

B. Chỉ có 1 đường thẳng đi qua 2 điểm A và B 
c. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai. 

Câu 3. Cho a, b, c, m e N; m * 0. Nếu a : m và b : m thì: 

A. (a + b + c) : m B. (a + b) : m 

c. (a + c) : m D. (b + c) : m. 

Câu 4. Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0) ta: 

A. Chia cơ số cho cơ số, chia số mũ cho số mũ 

B. Giữ pguyên cơ số và trừ các số mũ 
c. Giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ 
D. Làm một cách khác. 

Câu 5. SỐ dư trong phép chia sô' 326751 cho 2 và cho 5 là: 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

Câu 6 . Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu 
ngoặc như sau: 

A. Nhân và chia -» Cộng và trừ -> Lũy thừa 

B. Lũy thừa -» Cộng và trừ -4 Nhân và chia 
c. Nhân và chia —> Lũy thừa -> Cộng và trừ 
D. Lũy thừa -» Nhân và chia —> Cộng và trừ. 


136 03 Nhiều tác giả 



B/ CÁC BÀI TOÁN: (7đ) 

Bài 1. (2đ)' 

Hãy vẽ hình dưới đây vào bài làm của mành và trả lởi các câu hỏi sau: 

a) Các tia nào chung gốc B? 

b) Hai tia nào trùng nhau? / 

c) Hai tia nào đối nhau? 

d) Hãy vẽ thêm đường thẳng a 
cắt tia By tại điểm c và cắt 

tia Bt tại điểm D nằm giữa jx B y 

hai điểm A và B. 

Bài 2. (l,5đ) 

Thực hiện phép tính: 

a) 42 : 1175 : [345 - (145 + 35.5)]} b) 2 3 .15 - [120 - (15- 8) 2 ]. 

Bài 3. (l,5đ) 

Tìm X biết: 

a) (x + 25) - 207 = 150 b) 7272 : (12x - 91) = 2 3 .3 2 . 

Bài 4. (l,5đ) 

Cho tập hợp A = ịx 6 N/ 58 < X < 68; X :: 2} 

a) Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kiê các phần tử và cho biết tập 
hợp A có bao nhiêu phần tử? 

b) Viết hai tập hợp con khác nhau của tập hợp A. 

Bài 5. (0,5đ) 

Khi chia số tự nhiên a cho 24 ta được số dư là 9. Hỏi số a có chia hết 
cho 4 không? 

»Ề 3 

ĐỀ KIỂM TRA 90 PHÚT, TRƯỜNG BDYH 1ỬA VIỆT, 

QUẬN TÂN BÍNH, TP. HCM, NĂM HỌC: 2005 - 2006 

Bài 1. Thực hiện các phép tính: 

a) 99 + 204 : 6 - 12.14 b) 2Ơ U : 20 10 + l 2004 - 200° 

c) [5.(25 : 5 + 5) - 5] : 5. 

Bài 2. Tìm X biết: 

a) (3x + 2): 8 = 4 b) 3 X ..9 + 3 X +1 = 2 Z .3 9 

c) X + 2x + 3x + 4x = 100. 

Bài 3. 

a) Thay a, b bởi các chữ số thích hợp để sô' 2a3b chĩa hết cho cả 2, 3 và 5. 

b) Chứng tỏ rằng: 2 + 2 2 + 2 3 + ... + 2 90 chia hết cho 7. 


ôin luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) ílì 137 



b) B(18); B(24); BC(28; 24). 


Bài 4. Viết các tập hợp; 
a) ư(18); ư(24); ƯC(18; 24) 

Bài 5. 

a) Tìm tất cả các số tự nhiên n để 9 n + 6 là số nguyên tố 

b) Cho p và 8p - 1 là số nguyên tố. Chứng minh rằng: 8p + 1 là hợp số. 
Bài 6 . Cho đoạn thẳng AB, E là điểm nằm giữa A và B, F là điểm nằm 

giữa E và B, biết AB «= 8 cm, AE = 5 cm, FB = 2 cm. 

a) Tính độ dài đoạn thảng EB. 

b) So sánh hai đoạn thẳng EF và FB. 

DỂ 4 

ĐỀ KIỂM TRA 90 PHÚT. QUẬN PHÚ NHUẬN, 

TP. HCM NĂM HỌC: 2005 - 2006 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Chọn câu trả lời đúng, rồi viết số và chữ cái của của câu trả lời đúng 
vào bài làm. Ví dụ: Trong câu 1 nếu chọn câu trả lời A đúng thì viết 
vào bài làm là 1A. 

Câu i. Nếu số tự nhiên m là ước của số tự nhiên n thì: 

A. m chia hết cho n B. n là bội của m 

C. A, B đều sai D. A, B đều đúng. 

Câu 2. So sánh 2 số -17 và -71, có kết quả là: 

A. -17 <-71 B. -17 =-71 

c. A, B đều đúng D. -17 > -71. 

Câu 3.'Giá trị tuyệt đối của -5 là: 

A. 5 B. -5 c. 0 D. A, B đều đúng. 

Câu 4. Tâp hợp các số nguyên tố chẵn là: 

A. 12; 0} ’ B. {0} C. 12} D. A, B, c đều sai. 

Câu 5. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì: 

A. Hai tia MA và MB đối nhau B. Hai tia MA và AB trùng nhau 

c. Hai tia MA và MB đối nhau D. A, B, c đều đúng. 

Côu 6 . Độ dài đoạn thẳng là: 

A. Một số nguyên B. Một số tự nhiên 

c. Mọt số dương D. A, B, c đều đúng. 

Câu 7. Nếu AM + BM = AB thì: 

A. Điểm M là trung điểm của AB 

B. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B 
c. A. B đều sai 

D. A, B đều đúng. 


138 £3 Nhiều tác giả 



Câu 8. Điểm M là trung điếm của đoạn thẳng AB thù: 

A. AM + MB = AB B. MA = MB 

c. A, B đều sai D. A, B đều đúing. 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (8đ) 

Bài 1 . (6 điểm) 

Ị) Tính: 

a) A = (-18) + 5 2 b) B = (2 3 + 1): : 3 2 + 9.7 - 2 6 

2) Tính nhanh: c = 2005.1789 - 2005 - 788.2005 

3) Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 5. 

4) Tìm số nguyên X, biết: 

a) 640 : (3x - 1) = 32 b)x+|-lo|=0 

5) Tìm số tự nhiên X, biết rằng 126 : X, 210 : X và 20 < X < 30 

6) Số học sinh khối 6 ở một trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi 
xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học 
sinh này? 

Bài 2. (2đ) 

Trên một đường thẳng, hãy vẽ 3 điểm A, B, c sao cho AC = 3 cm, 
AB = 5 cm, BC = 2 cm. 

a) Trong 3 điểm A, B, c điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 

b) Vẽ điểm D sao cho c là trung điểm của đoạn thẳng AD. Tính độ 
dài đoạn thẳng AD. 

c) Viết tên 2 tia đối nhau chung gốc B. 

d) Viết tên tất cả các đoạn thẳng trên hình. 

DỀ 5 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRAN đại nghĩa, TP.HCM 
NĂM HỌC: 2003 - 2004 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Mỗi câu hỏi dưới đây có kèm theo các câu trả lời A, B, c, D. Em hãy 
chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Cho tập hợp A gồm 4 phần tử. Số tập hợp con của A là: 

A. 4 B. 8 c. 16 D. 32. 

Câu 2. Số 29 được viết bằng chữ số La Mã là: 

A. IIVIIII B. XXIX C. XXVIV D. IXXX. 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £21 139 



Câu 3. Trong các số nguyên không vượt quá 100, có bao nhiêu số 
nguyên tô' có chữ số hàng đơn vị là 7: 

A. 5 số B. 6 số c. 8 số D. 10 số. 

Câu 4. Sô' 400 có bao nhịêu ước số: 


A. 15 

c. 18 

Câu 5. ƯCLN của (36; 60; 72) là: 

A. 6 B. 18 

Câu 6. Tổng: (-1) + 2 + (-3) + 4 + . 
A. 25 B. -25 


B. 8 

D. Cả ba câu đều sai 


, + (-49) + 50 là: 


Câu 7. Trong các câu sau câu nào đúng: 

A. Hai tia Ax và Ay chung gốc thì đối nhau 

B. Hai tia Ax và By cùng nằm trên đường thẳng thì đối nhau 

C. Hai tia Ax và Ay tạo thành đường thảng xy thì đối nhau 

D. Cả hai câu A và B đều đúng. 

Câu 8. Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm phân biệt A, B, c. Câu nào sau 
đây đúng: 

A. Điểm B nằm giữa hai điểm A, C 

B. Trong 3 điểm A, B, c có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại 
c. Hai diểm A và c năm khác phía đối với điểm B 

D. Cả câu A và c đều đúng. 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (8đ) 

Bài 1 (lđ) 

Thực hiện từng bước các phép tính: 

a) 650.53 + 935.953 + 47.(650 + 935) 

b) 2 15 : 2 13 + 3 2 .2 3 - 5 2 
Bài 2. (lđ) 

Thay a, b bằng các số thích hợp để số a265b chia hết cho cả 2, 3 và 
5 mà không chia hết cho 9. 

Bài 3. (lđ) 

Tìm X biết: 18 - IX - 11 =2. 

Bài 4. (2đ) 

Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 400 đến 500. Nếu xếp 
hàng 4, hàng 6, hàng 9 đều dư 2 nhưng xếp thành 5 vừa dủ. Tính số 
học sinh khôi 6 của trường? 

Bài 5. (2đ) 

Cho đoạn AB = 8 cm. Điểm c là điểm nằm giữa A và B sao cho 
AC = 2 cm. 

a) Tính BC? 

b) Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Tính MN 


140 £3 Nhiểu tấc giả 



Bài 6. (lđ) 

Sử dụng máy tính điện tử cho biết kết quả cũa các câu sau: 

a) I53 3 - 67.[(13 2 + 12 2 ).5 + 7.3 4 ]| : 2011 

b) Số 11591 có có phải là số nguyên tố không? Tại sao? 

c) Tìm ƯCLN (1556479; 744403; 

d) Tìm BCNN của (59109; 8721). 


DỀ 6 

ĐỀ THI HỌC KỲ I QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM 
NẢN HỌC: 2004 - 2005 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Hướng dẫn cách làm: mỗi câu có 4 câu trả lời A, B, c, D. 

Học sinh chọn câu trả lời nào thì ghi câu đó vào giấy làm bài của mình. 
Chọn câu trả lời đúng: 

Câu 1. ƯCLN(24; 36) = ? 

A. 1 B. 6 c. 12 D. 24. 

Câu 2. Số nào sau đây chia hết cho 9? 

A. 2756 B. 6357 c.6125 D. 4725. 

Câu 3. Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần? 

A. -2; 27; 0; -15; 9; -36; 18 B. -36; -15; -2; 0; 9; 18; 27 

c. 0; -2; 9; -15; 18; 27; -36 D. -12; -15; -36; 0; 9; 18; 27. 

Câu 4. Điều kiện để I là trung điểm của đoạn thẳng AB là: 

A. IB = IB B. AI + IB= AB 

c. IA = IB = D. Cả ba câu trên đều đúng. 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (8đ) 

Bài 1. (3đ) 

1) Thực hiện phép tính sau bằng cách thích hợp (nếu có thể): (2đ) 

a) 69.57 + 31.57 

b) 197 - (4.5 2 - 81 : 3 3 ) 

2) Tìm X biết: (lđ) 

25 + (177 - x) = 3 2 .2 3 . 

Bài 2. (lđ) 

Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400 học 
sinh. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ hàng. Tính số 
học sinh khối 6 của trường. 


ỗn luyện và kiiểrrs tra Toán 6 (Tập 1) L5 141 



Iìài 3. (lđ) 

I lọc sinh vẽ hình theo cách diễn đạt băng lời sau: (Vẽ trong cùng một hình) 

- Cho 3 điểm A, B, c không thẳng hàng 

- Vẽ 2 tia AB, AC 

- Vẽ tia At là tia đối của tia AC 

- Láy điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. 

Bài 4. (2,7 5d) 

Trên tia Ax lấy hai điểm B và c sao cho AB = 3,5 cm; AC = 7 cm 

1) Trong 3 điểm A, B, c điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 

2) Tính độ dài đoạn thẳng BC. 

3 ) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao? 

Bài 5. (0,25đ) 

Chứng minh rằng: ab + ba chia hết cho 11. 

IỈỀ 7 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. HUYỆN AN NHƠN, 

TỈNH BÌNH ĐỊNH. NÃM HỌC: 2005 - 2006 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (3đ) 

(Iíọc sinh làm bài trên giấy thi) 

Câu 1. (l,5đ) 

Điền kí hiệu đúng: e, €, c hoặc = vào ô vuông Q và ghi lại các câu 
trả lời đó vào giãy làm bài thi 

Cho tập hợp A = 12; 11; 911, p là tập hợp các số nguyên tố thì: 

A. 91 Õa B. 12; 111 Da c. 12; 11; 911 □ A 

D. 2 Q p E. 91 □ p F. 12; 11} Q p 

Câu 2. (lđ) _ 

Điền kí hiệu đúng: e, Ể, c hoặc = vào ô vuông Ị^] và ghi lại các câu 
trả lời đó vào giây làm bài thi: 

A. 12 □ ƯC(48; 120; 36) B. 6 □ ƯC(6; 20) 

c. 72 □ BC(18; 12) D. 51 □ BC(3; 17; 7) 

Câu 3. (0,5đ) 

Chọn kết quả đúng của phép toán sau và ghi kết quả đó vào giấy làm 
bài thi: 

a) Hiệu (-17)-(-13) = ? 

A. -30 B. -4 c. 4 D. 30 

b) Tổng 29 + (-4) + (-6) = ? 

A. 19 B. 39 c. -19 D. -19. 


142 Nhíẽu tác giả 



B/ CÁC BÀI TOÁN: (7đ) 

Bài 1. (l,5đ) 

Tính nhanh: 

a) 171 - {[-29 - (-218 - 72)]) b) 25.2 2 + 0-19 + 3 :2 ) - 100. 

Bài 2. (2,5đ) 

Tìm X 6 N, biết: 

a) 7(x - 1) = 56 b) 56 : x; 140 : X vả 4 < X < 14 

c) Tìm hai số tự nhiên a và b biết BCNNía, b) = 300 và ƯCILN(a, b) = 15. 
Bài 3. (3đ) 

Cho đoạn thẳng AB = 5 cm. Trên đoạn thảng AB lấy hai điểm c và D 
sao cho AC = 1 cm; BD = 3 cm. 

a) Tính AD. 

b) c có phải là trung điểm của đoạn thẳng AD khômg? Yì sao? 

c) Chứng tỏ rằng BC = —--~ - 


DỀ 8 

ĐỀ KIẾM TRA HỌC KÌ I 
QUẬN I, TP.HCM, NĂM HỌC: 2004 - 2:005 


A/ CHỌN CÂU ĐỦNG SAI: (0,5d) 

Học sinh đánh dấu “X” vào ô thích hợp trong cúc củUí s>au: 


Nôi dung 

Búng 

Sai 

Nếu tổng của hai sô chia hêt cho 2005, một trong 
hai số đó chia hết cho 2005 thì số còn lại chia hêt 
cho 2005. 



Nếu AM = 2,2 cm, MB = 3,9 cm vằ AB 3 6 cm thì b§ 
điểm A, M, B thẳng hàng. 




B/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2,5d) 

Mỗi câu hỏi dưới đây có kèm theo các câu trả lởi A,, tì, c, D. Em hãy 
khoanh vào chữ đứng trước cáu trả lời đúng: 

Câu 1. Có bao nhiêu số nguyên tố một chữ sô? 

A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 

Câu 2. Giá trị của biểu thức (x - 2).(x + 4) khi X = -1 bằng bao nhiêu? 

A. 9 B.-9 C. 5 D.-5 

Câu 3. Tìm tổng của tất cả các số nguyên X thỏa mãn —202 < X < 198. 

A. -802 B. -600 c. 600 D. -798 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) s 143 




Câu 4. Số 8 có tất cả bao nhiêu ước số là số tự nhiên? 

A. 4 (ước) B. 5 (ước) c. 3 (ước) D. 6 (ước). 

Câu 5. Cho đoạn thẳng AB, điểm M là trung điểm của đoạn AB, điểm K 
nằm giữa hai điểm B, M. So sánh hai đoạn AK và KB. 

A. AK = KB B. AK < KB C. AK > KB D. AK > KB. 

C/ CÁC BÀI TOÁN: (7đ) 

Bài 1. 

1) Bỏ dấu ngoặc rồi tính: 

a) (27 + 65) + (364 - 27 - 65) b) (|-42| + 17) - (42 - 69 +1-17|). 

2) Tính: 7 3 .2 4 - 5 4 .4 2 . 

Bài 2. (lđ) 

1) Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số là bội chung của 8; 18 và 30. 

. 2) Tìm ƯCLN(16, 80, 176). 

Bài 3 (l,5đ) 

Tìm sô' nguyên X, biết: 

1) 3x + 19 = -15 + 40 

2) -2 < y < 3, y € z và X là số liền trước của y. 

3) IX — 11 =5 
Bài 4 (lđ) 

Một vườn hình chữ nhật có chiều dài 105 m, chiều rộng 60 m. Người 
ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây 
và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính khoảng cách 
lớn nhất giữa hai cây liên tiếp (khoảng cách giữa hai cây liên tiếp là 
một số tự nhiên với đơn vị là mét), khi đó tổng số cây lấ bao nhiêu? 
Bài 5. (2đ) 

Hai điểm B, c thuộc tia Áx sao cho AB = 3 cm, AC = 5 cm 

1) Tính độ dài đoạn thẳng BC. 

2) Tia Ay là tia đối của tia Ax, điểm M thuộc tia Ay sao cho CM = 8 cm. 
Chứng tỏ điểm A là trung điểm của đoạn BM. 

3) Điểm K là trung điểm của đoạn MC. So sánh MK và BC. 

DỀ » 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM, NĂM HỌC: 2005 - 2006 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (3đ) 

Hướng dẫn cách làm: mỗi câu có 4 câu trả lời A, B, c, D 

Học sinh chọn câu trả lời nào thì ghi câu đó vào giấy làm bài của 

mình (Ví dụ: 1A, 2C, 3D...) 


144 , Nhiểu tác giả 



Câu 1. Cho M = {a, b|. Cách viết nào sau đâxy líà đúing: 


A. 

b í M B. a c M 

c. 

lai c: 

M 


D. 

ía) e M 

Câu 

2. ƯCLN(36, 48) = ? 







A. 

3 B. 9 

c. 

12 



D. 

24 

Câu 

3. Số nào sau đây chia hết cho 9? 






A. 

2765 B. 2357 

c. 

212.'5 



D. 

3726 

Câu 

4. Dãy sô' nào sau đây được xếp theo thtứ 

tự tăng 

dần: 


A. 

-3; 25; 0; -12; 7; 35; 7 

B. 

-35.; 

-12; 

-3; 

0; 7; 

17; 25 

c. 

0; -3; 7; -12; 17; 25; -35 

D. 

-3; - 

12; - 

-35; 

0; 7; 

17; 25. 


Câu 5. Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AIB. Khi đó: 

A. Điểm M nằm giữa A và B 

B. Điểm B nằm giữa A và M 

C. Ba điểm A, B, M không thẳng hàng 

D. Hai điểm B và M nằm cùng phía đối vróií điểm A. 

Câu 6. Cho I là trung điểm của đoạn thẩmg CD và độ dài CD bằng 
15 cm. Độ dài đoạn ID là: 

A. 5 cm B. 7,5 cm c. 15 cim D. 30 cm. 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (7đ) 

Bài 1. 

1) Thực hiện phép tính sau: 

a) (-21) + (-24) + 35 b) 305 - (2*.3 2 - 7 4 : 7 2 ) 

2) Tìm số tự nhiên X biết: 

a) 159 - (215 - x) = 5 2 b) 15 cbiia hết cho X. 

Bài 2. Một số sách nếu xếp thành từng bồ 1L0 quyển, 12 quyển hoặc 15 
quyển đều vừa đủ bó. Tính số quyển sách đó biết rằng số quyển sách 
trong khoảng từ 100 đến 150 quyển. 

Bài 3. Học sinh vẽ hình theo cách diễn dạt bằng lời sau: (Vẽ trong cùng 
một hình) 

- Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm A, B, c stao cho B năm giữa A và c. 

- Lấy điểm M nằm ngoài đường thẳng xy vẽ ba tia MA, MB và MC. 

- Vẽ tia Mt là tia đối của tia MC. 

- Lấy điểm I là trung điểm của đoạn thắmg AB. 

Bài 4. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sa <0 cho OA = 3 cm; OB = 6 cm 

1) Trong ba điểm o, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 

2) Tính độ dài đoạn thẳng AB? 

3) Điểm A có là trung điểm của đoạn thiẳmg OB không? Vì sao? 

Bài 5. Tìm số tự nhiên n sao cho n + 5 chiia hết cho n + 1. 


ốn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 0 145 




DỀ 10 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
QUẬN 3, TP. HCM, NĂM HỌC: 2006 - 2007 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Mỗi câu dưới đây chỉ có một lựa chọn đúng. 

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước lựa chọn đúng đó. 

Câu 1. Số các ước nguyên tố của 8 là: 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4. 

Câu 2. Cho tập hợp A = ịx e z/ -4 < X < 4}. Số phần tử của A là: 

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8. 

Câu 3. Trong các so sánh sau, so sánh đúng là: 

A. -3 < -4 < 4 B. -10 < -1 < 0 

C 1-5 I <0< 1 D. -2 < 3 < -5. 

Câu 4. Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là: 

A. Nếu a không chia hết cho m và b không chia hết cho m thì a + b 
không chia hết cho m 

B. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ 

C. Số 0 là bội của mọi số tự nhiên 

D. Sô" 1 là ước của mọi số tự nhiên. 

Câu 5. Trong các cặp số sau, cặp sô là nguyên tô cùng nhau: 

A. 627 và 513 B. 215 và 310 c. 298 và 299 D. 387 và 117. 
Câu 6 . Khi vẽ hình cho diễn đạt: “Cho đoạn thẳng MN, điểm H nằm 
trên đoạn thẳng MN, điểm K không nằm trên đoạn thảng MN”. Hình 
vẽ đúng là: 



Câu 7. Trong các khẳng định sau, khẳng định không đúng là: 

A. Nếu hai tia AB và AC đối nhau thì điểm A nằm giữa hai điểm B và C 

B. Nếu AB < AC thì điểm B nằm giữa hai điểm A và C 

c. Nếu AB + CD = BC thì điểm A nằm giữa hai điểm B và C 
D. Nếu điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC thì điểm B nằm 
giữa hai điểm A và C. 


146 .Nhiéu tác giả 



Câu 8. Cho đoạn thảng AB có điếm c là trung điểmt. Điểm M là trung 
điểm của đoạn thẳng BC. Khi đó, nếu AC = 2 cm thì độ dài của đoạn 
thẳng BM là: 

A. 1 cm B. 2 cm c, 4 cm D. 8 cm. 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (8đ) 

Bài 1. (2d) 

Tính: 

a) A = 60 : 5 : [390 : (13.12 + 13.5 - 7.13)] 

b) B = 7 15 : 7 13 - (3 2 - 2) 2 + 2 3 .5 2 + 28 00 : (3 3 + l 8 ) 

Bài 2. (l,5đ) 

a) (X : 2 - 39).7 + 3 = 80 b) [(2x + lff = 15° 

Bài 3. (2đ) 

Một đội thanh niên tình nguyện làm công tác cứu trợ các vùng bị thiên 
tai gồm có 225 nam và 180 nữ. Người ta muốn chia đội thành nhiều tổ 
sao cho mỗi tổ có số nam bằng nhau và số nữ bằng nhau. Hỏi: 

a) Sô' tổ nhiều nhất là có bao nhiêu tổ? 

b) Sô' người ít nhất có thể có trong mỗi tổ là bao nhiêu người? 

Bài 4. (0,5đ.)* 

Cho a và b là các chữ số khác không 0 (trong hệ đếm cơ số 10). Xét số tự 
nhiên n như sau: n = ab + ba. Hỏi sô' n có chia hết cho 11 không? Vì sao? 
Bài 5. (lđ) 

Vẽ đoạn thẳng AB và đường thẳng m đi qua điểm A mà không đi qua 
điểm B. Trên đường thẳng m lấy điểm c sao cho AC ss AB và lấy điếm D 
sao cho điếm A là trung điểm của đoạn.thắng CD. Vẽ tia BC và tia DB. 
Bài 6. (Iđ) 

Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 8 cm. Trên tia AB lấy điểm c sao 
cho AC = 6 cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Hãy so sánh 
độ dài hai đoạn thẳng AM và CM. 

I>Ề 11 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. QUẬN TÂN PHÚ, 

TP, HỒ CHÍ MINH. NĂM HỌC 2006 - 2007 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM (2d) 

Hãy chọn câu trả lời đủng nhất: 

Câu 1. Cho A = (0); ta nói: 

A. Tập hợp A có 1 phân tử. 


ổn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) 03 147 



B. Tập hợp A có tập hợp rỗng, 
c. Tập hợp A không có phân tử nào. 

D. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 2. Kết quả phân tích thành thừa số nguyên tố số 504 là: 

A. 2 2 .3 2 .14 B. 2 .3.7 

c. 2 3 .3 z .7 D. Một kết quả khác. 

Câu 3. Điều kiện để I là trung điểm của đoạn thẳng AB là: 

A. IA = IB B. IA + IB = AB 

c. IA = IB và IA + IB = AB D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 4. Nếu điểm A nằm giữa hai điểm A và c thì: 

A. Hai tia AB, BC trùng nhau. B. Hai tia AB, AC trùng nhau, 

c. Hai tia AB, CB trùng nhau. Đ. Cả 3 câu trên đều đúng. 

B/ CÁC BÀI TOÁN (8đ) 

Bài 1. (2đ). Thực hiện phép tính: 

1) A = 36 : {336 : [200 - (12 + 8.20)]} 

2) B = 12.2 - 3 2 .5 + 7 4 

Bài 2 (l,5đl Cho 3 số 28; 40; 140. 

1) Tìm BCNN (28; 40; 140) 

2) Tìm UCLN (28; 40; 140) 

Bài 3. (l,5đ). Một đội công tác xã hội có 12 nam và 18 nữ. để đi cứu trọ 
nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ sao cho số nam và sô 
nữ được chia đều cho mỗi tổ. 

1) Có thể chia dược nhiều nhất bao nhiêu tổ? 

2) Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ? 

Bài 4. (3đ). 

Gọi M là một điểm của đoạn thẳng CD. Biết CM = 3 cm; CD = 7 cm. 

1) Tính độ dài đoạn thẳng MD. 

2) Trên tia đối của tia DM lấy điểm N sao cho DN = 4 cm. Điểm D có 
phải là trung điểm của đoạn MN không? Vì sao? 

DỀ 13 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

QUẬN 1, TP, HỒ CHÍ MINH. NĂM HỌC 2006 - 2007 
A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Mỗi câu hỏi dưới đây có kèm theo các câu trả lời A, B, c, D. Em hãy 
khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 . Số phân tử của tập hợp M = {1975; 1977; 1979; . ;2007} là: 

A. 16 phân tử. B. 17 phần tử. c. 32 phân tử. D. 33 phân tử. 


148 0 Nhiễu tác giả 




Dâu 2. Kết quả của phép tính (2 15 + 2 16 ): 2 14 là.: 

A. 2 B. 4 c. 6 D. 8 

Câu 3. Sô' nào sau đây chia hết cho cả 2; 3; 5 v:à 9? 

A. 9405 B. 7650 c. 4775(0 D. 3456 

Câu 4. Tổng của các số nguyên tố có một chũi SIỐ bàng: 

A. 4 B. 10 c. 105 D. 17 

Câu 5. BCNN (8; 16; 48) gấp mấy lần ƯCLN (8; 16; 48)? 

A. 6 lần B. 8 lần c. 1(0 llần D. 12 lần 

Câu 6. Tập hợp các số nguyên X thỏa -1 < -X < 3 Là: 

A. {-1; 0; 1; 2} B. Ị-2:; - 1: 0; 1} 

c. {0; - 1; 2} D. {-2; - 1; 0 } 

Câu 7. Cho 8 điểm trong đó không ba điểm) mào thẳng hàng. Có thể vẽ 
được bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm? 

A. 8 đường thẳng B. 16 đường thẳng 

c. 28 đường thẳng D. 56 đường thẳng 

Câu 8. Điểm I là trung điểm của đoạn thảng AB khi: 

A. IA = IB B. LA + IB = AB 

c. IA = IB = — D. Cả 3 câu A, B, c đều đúng. 

2 

B/ CÁC BÀI TOÁN (8đ) 

Bài 1. (2đ). Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể): 

a) 137.29 + 29.64 - 29 b) 6 5 : 6 2 + 2 3 .23 

c) I —11 + (-3) + (-5) + I —71 
Bài 2. (2đ). Tìm X, biết: 

a) 32 - X : 4 = 25 b) I X - 11 = 16 

c) 105M05 3 = 105 7 
Bài 3. (2đ) 

a) Lớp 6A có 24 học sinh nam và 18 học sinh nùt được chia đều vào 
các nhóm sao cho sô nam và sô nữ của anỗi nhóm như nhau. 

Hỏi có thể chia được nhiều nhất mấy nhóm? Mỗi nhóm có bao 
nhiêu học sinh? 

b) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số nnà khi chia số đó cho 82 thì 
dược thương và số dư bằng nhau. 

Bài 4. (2đ) 

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao chơ OA = 4 cm, OB = 6 cm 

a) Tính độ dài của đoạn thẳng AB 

b) Trên tia đôi của tia Ox lấy điểm c sao’ cho: oc = 2AB. Điểm o có 
phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao? 


ôm lưyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £3 149 



DỀ 13 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

QUẬN 10, TP, HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2006 - 2007 
A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Mỗi câu sau có một câu trả lời đúng. Học sinh ghi câu trả lời Ví 
giấy làm hài. 

Câu 1. Cách viết nào sau đây đúng: 

A. 4 e ƯC(15; 12) B. 18 e BC(6; 10) 

c. 14 e BC(2; 0) D. 5 e ƯC(25; 70) 

Câu 2. Cách viết nào sau đây đúng: 

A. 1 c N B. N* ế N c. N c z D. -3 c N 

Câu 3. Hai số nào sau đây là hai số nguyên tố cùng nhau: 

A. 25 và 9 B. 22 và 2006 c. 18 và 42 D. 14 và 21 

Câu 4. Câu nào sau đây đúng: 

A. Số 0 là bội của mọi số tự nhiên 

B. Nếu a không chia hết cho m và b chia hết cho m thì a + b khôi 
chia hết cho m (với a; b; m e N và m * 0) 

c. Nếu a không chia hết cho m và b không chia hết cho m thì a + 
không chia hết cho m (với a; b; m e N và m * 0) 

D. Nếu a + b chia hết cho m thì a chia hết cho m và b chia hết cho 
(với a; b; m e n và m 5Ế 0) 

Câu 5. SỐ 58 có bao nhiêu ước nguyên tố? 


A. 

2 

B. 3 

c. 10 

D. 5 

Câu 

6. Tích 5 8 .5 9 bằng 



A. 

5 72 

B. 25 72 

c. 25 17 

D. 5 1 


Câu 7. Nếu điểm A nằm giữa 2 điểm M và p thì: 

A. AM + MP = AP B. PA + PM = AM 

c. AM + PA = PM D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 8. Trường hợp nào sau đây cho ta kết luận điểm A là trung điể 

của đoạn thẳng MN: 

A. AM = AN B. AM =AN và MA + NA = MN 

.. _ _ MN 

c. MA + NA = MN D. AM = 

2 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (8đ) 

Bài 1. (l,5đ): Làm phép tính: 

a) 7 6 : 7 4 + 2 3 .3 2 

b) {2.3 2 + [144 - 5 2 - (15 - 169 :13} - 99° 


150 lĩ. Nhíểutác giả 



ỉài 2. (2đ): Tìm ƯCLN và BCNN của 3 số: 45; 50; 24 
ỉài 3. (l,5đ): Tìm số tự nhiên X biết: 

a) (2.X - 3).25 = 125 b) 472 : (24 + x) + 2® = 16 

3ài 4. Một đội y tế gồm 60 Bác sỉ và 252 y tá. Hỏi có thế chia đội y tế 
Ị đó thành nhiều nhất bao nhiêu tổ đê sô bác sđcữmg như số y tá được 
chia đều vào các tổ? 

Bài 5. Vẽ tia Ox rồi vẽ 3 điểm A; B; c thuộc tia Ox :saio ichio OA = 1 cm; 
oc = 4; OB = 7 cm. 

a) Tính độ dài đoạn thảng AB 

b) Điểm c có phải là trung điểm của đoạn thẳng AJB không? Vì sao? 

DỀ 14 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. TRƯỜNG THPT TRAN đại nghĩa, 

TP, HỒ CHÍ MINH. NĂM HỌC 2006 - 2007 

V LÍ THUYẾT: (2đ) 

Nêu cách tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số lớn hơn 1? 

Áp dụng: Tìm ƯCLN (480; 600) 

5/ CÁC BÀI TOÁN: (8đ) 

3ài 1. (lđ). Thực hiện từng bước các phép tính: 

a) 45.971 + 84.29 + 39.971 

b) (2 23 + 2 24 + 2 25 ) : (2 18 + 2 19 + 2 20 ) 
ỉài 2. (lđ). 

a) Cho y = 6x + 13 (x, y e N). Tìm y biết y < 80 và X, y là các số 
nguyên tố. 

b) So sánh 5 300 và 3 453 
ỉài 3. (lđ). 

Tìm a e N biết rằng khi chia a cho 36, 40, 42 được số dư lần lượt là 
34, 38, 40 và 2500 < a < 6000 

ỉàỉ 4. (3đ), 

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2 cm, OB = 12 cm, 

oc = 10 cm. 

a) Chứng tỏ c nằm giữa 0 và B. 

b) So sánh OA và BC 

c) Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Trên tia đối của tia 
Cx lấy điểm E sao cho CE = 3 cm. Tính ME và NE. 


ôn luyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) , !'. 151 



DỀ 15 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. QUẬN TÂN BÌNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM HỌC 2006 - 2007 

A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (3đ) 

Hướng dẫn cách làm: mỗi câu có 4 câu trả lời A, B, c, D 

Học sinh chọn câu trả lời nào thì ghi câu đó vào giấy làm bài của 

mình (Ví dụ: 1A; 2C ...) 

Câu 1. Cho M = {0; 2; 4}. Cách viết nào sau dây là đúng: 

A. 0 Ể m B. 2 c M c. {0; 2; 4} c M D. {4} e M 

Câu 2. Kết quả của A = 3 2 .3 5 là: 

A. 3 10 B. 9 10 c. 6 7 D. 3 7 

Câu 3. Số nào sau dây chia hết cho 5 và 9. Số đó là: 

A. 2745 B. 6350 c 2525 D. 5724 

Câu 4. Câu kết luận ưào sau dây là đúng: Q 

A. -15 > -12 B. 2 < -18 C.Ĩ-21 < 0 D.-5 < 0 

Câu 5. Cho 2 điểm A, B phân biệt cùng thuộc đường thẳng xy. KhỊ đó: 
A. Hai tia Ax và By đối nhau B. B nằm giữa A và c 
c. c nằm giữa A và B D. Cả ba câu trên đều đúng. 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (7đ) 

Bài 1. 

1) Thực hiện phép tính sau: 

a) (-35) + (-21) + 27 b) (2 3 .3 2 -5 4 : 5 2 ).15° 

2) Tìm số tự nhiên X, biết: 

. a) 122 + (518 - x) = 336 b) 279Ĩ : 3 

Bài 2. Học sinh khối 6 của một trường gồm 96 nam, 144 nữ tham gie 
lao động được chia thành các tổ sao cho số nam của mỗi tổ đều nhi 
nhau và số nữ cũng vậy. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêt 
tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ? 

Bài 3. Học sinh vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: (Vẽ trên cùng 
một hình) 

- Vẽ hai đường thẳng a và b cắt nhau tại o. Trên đường thẳng a lấy 
điểm A (A khác O), trên đường thẳng b lấy điểm B (B khác O) 

- Vẽ đoạn thẳng AB 

- Lấy điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB 

- Vẽ tia Ot là tia đối của tia OM 


152 E3 Nhiéu tác giã 



ỉài 4. Trên tia Ax lấy hai điểm B và c sao chio AB 5= :3 om; AC = 7 cm 

1) Trong ba điểm A, B, c điểm nào nằm giữa- h.ai đi.ểrn còn lại? Vì sao? 

2) Tính độ dài đoạn thẳng BC 

3) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng MC 
ỉài 5. Tìm số tự nhiên A nhỏ nhất sao cho a cỉaia 8 dư 7 và chia 31 dư 28 

DỀ 16 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. QUẬN BINH THẠNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2006 - 2007 

i/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Trong mỗi cậu hỏi dưới đây có 4 câu tră lời (A, B, c, D). học sinh 
chọn một câu trả lời đúng nhất. (Học sinh chỉ được chọn một câu trả 
lời) viết vào bài làm bàng cách ghi A, hoặc B, hoặc c, hoặc D cho mỗi 
câu hỏi. 

Ví dụ: 1. A; 2. B... 

lâu 1. Cho tập hợp M = {4; 5; 6; 7; 8; 9}, ta có tíhể viết tập hợp M dưới dạng 
A. M ={x 6 N/4 < X < 9} B. M =í{x e N/4 < X < 9} 

c. M ={x e N/4 < X < 9} D. M = {x 6 N/4 < X < 9} 

lâu 2. Tập hợp A các cặp số sau, cặp số nào nguyên tố cùng nhau: 

A. A = (2; 4; 6; 9; 18; 36} B. A = {2; 3} 

c. A = (2; 4; 6; 9; 18} D. A = {1; 2; 3} 

lâu 3. Trong các cặp số sau, cặp số nào nguyên tố cùng nhau: 

A. 15; 27 B. 13; 39 c. 25; 27 D. 44; 121 

lâu 4. Phân tích sô' 180 ra thành thừa số nguyên tố cùng nhau: 

A. 15;'27 B. 13; 39 c. 2Ỗ; 27 D. 44; 121 

lâu 5. Với a, b là các số tự nhiên lẻ, tổng nâo dưới dây chia hết cho 2: 

A. ab + b B. a 2 + 22ab c. a 2 + 2b 2 D. 4a + b 

lâu 6. Số đoạn thẳng có trong hình vẽ bên ìlà: 

A. 4 B. 5 

C.-6 D. 8 

lâu 7. Số đường thẳng có 
trong hình vẽ bên là: 

A. 4 B. 5 

c. 6 D. 8 



ữn Huyện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) ta 153 




Câu 8. M và N là hai điểm thuộc hai tia Ox và Oy đối nhau, khi đó ta có: 

A. Điểm M nằm giữa hai điểm o và N. 

B. Điểm o nằm giữa hai điểm M và N. 
c. Điểm N nằm giữa hai điểm o và M. 

D. Cả 3 câu a, b, c đều sai. 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (8 đ) 

Bài 1. Thực hiện phép toán: 

a) 325 - 288 : [4. (72 - 78)] b) 2. 23 - 2 14 : 2 10 

c) 42.576 + 6 .128.7 + 2.21.296 
Bài 2. Tìm X, biết: 

a) 12x - 25 = 11 b) (7x - 22) : 4 - 6 = 13 

Bài 3. Tìm ƯCLN và BCLN của hai số 252 và 540 
Bài 4. Học sinh của một trường đi tham quan. Nếu xếp số học sinh c 
ngồi ở các xe 36 chỗ hoặc 45 chỗ hoặc 50 chỗ đều vừa đủ không thi 
một ai. Tìm số học sinh của trường, biết số chỗ hoặc 45 chỗ hoặc ỉ 
chỗ đều đủ không thừa một ai. Tìm số học sinh của trường, biết I 
học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 1900 học sinh. 

Bài 5. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, sao cho OB = 2 cm; OA = 8 cm 

a) Trong ba điểm o, A, B điểm nào nàm giữa hai điểm còn? Vì sa 
Tính độ dài AB. 

b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính OM. 

c) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng OM không? Vì sao? 

»Ề 17 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, QUẬN 11. 

TP, Hồ CHÍ MINH. NĂM HỌC 2007 -2008 
A/ CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Học sinh chọn một câu trả lời đúng trong các câu A, B, c, D sau: 
Câu 1. Từ số 10 đến số 46 có bao nhiêu số tự nhiên chẵn? 

A. 18 B. 19 c 36 D. 37 

Câu 2. Sô' nào sau đây chia hết cho cả 3 và 5? 

A. 4765 B. 5463 c. 3845 D. 5940 

Câu 3. Có bao nhiêu số tự nhiên là ước số của 18? 

A. 4 B. 5 c. 6 D. 7 

Câu 4. Biểu thức 3 4 .3 2 viết dưới dạng lũy thừa của số là: 

A. 6 6 B. 3 8 c. 9 6 D. 3 6 


154 £2 Nhiểu tác giả 



âu 5. Từ số 0 đến sô" 50 có bat nhiêu số tự nhiên là bội cnia 12? 

A. 4 B. 3 c. 6 1). 5 

âu 6. So sánh nào sau đây đúig? 

A -2 > 0 B. 2 < -3 c. -3 > -4 D . 2 3 > 2 2 

âu 7. Cho hình vẽ: Hỏi hai tu nào đối nhau? 

X À B y 

A. BA và Bx B. AB và Ay c. Ax và By D. BA và By 

âu 8. Cho biết AB = 5 cm, BC = 3 cm và CA = 8 cm. Trong ba điểm A, 

B, c điểm nào nằm giữa 

A. Điểm A B. Điểm B c. Điểm c D. Cả ba đều sai 

t CÁC BÀI TOÁN: (8d) 
ài 1. Tính giá trị của biểu thưc: 

A = (65 78 + 39^70) : 100 - 28; B = 4 2 .3 - 3 2 .4 + 7.5 

ài 2. 

a) Tìm X, biết: 45 - (x - 6) = 39 

b) Tìm ỨCLN (84; 120; 216) và BCNN (84; 120; 216) 

ài 3. 

a) Học sinh của một trường học khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 và 
hàng 7 đều vừa đủ hàng Tìm sô học sinh của trường đó; cho biết 
số học sinh trong khoảng từ 1500 đến 1800 học sinh. 

b) Cho sô' M = 4 + 4 2 + 4 3 + ... + 4 49 + 4 50 . Hỏi M có chia hết cho 5 
không? Tại sao? 

ài 4. Cho đoạn thảng AB = L5 cm. Trên tia AB lấy hai điểm c, D sao 
cho AC = 7 cm; AD = 11 cm 

a) Tính độ dài các đoạn thẳng BC; CD. 

b) Chứng tỏ rằng D là trung điểm của đoạn thẳng BC. 

1»Ề 18 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
QUẬN TÂN BÌNH. NĂM HỌC 2007 - 2008 

' CÂU TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Hướng dẫn cách làm: mỗi câu cỏ 4 câu trả lời A, B, c, D 

Học sinh chọn câu trả lời nào thì ghi câu đó vào giấy làm bài của 

mình (Ví dụ: 1A; 2C ..) 

iu 1. Cho M = {a; b; c}. Cách viết nào sau đây là đúng: 

A. {a} e M B. acM c.{a; b} = M D.cẽM 


ôn luyện vá kiểm tra Toán 6 (Tập 1) £3 155 



Câu 2. ƯCLN (60, 90) = 

A. 1 B. 20 c. 30 D. 45 

Câu 3. Dãy số nào sau dây được xếp theo thứ tự tăng dần: 

A. -5; 25; 0; -10; 9; -36; 18 B. -36; -10; -5; 0; 9; 18; 25 

c. 0; -5; 9; -10; 18; 25; -36 D. -5; -10; -36; 0; 9; 18 ; 25 

Câu 4. Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB và độ dài AB bằng 9 cir 
Độ dài đoạn IB là: 

A. 4.5 cm B. 5 cm c. 3 cm D. 18 cm 

B/ CÁC BÀI TOÁN: (8 đ) 

Bài 1. Thực hiện phép tính sau: 

a) (-35) + 70 + (-41) b) 135.27 + 65.27 

c) (7 - 4) 3 + 5 7 : 5 5 + 2008° 

Bài 2. Tìm số tự nhiên X biết: 

a) (225 - x) + 6 2 = 136 b) 18 chia hết cho X 

Bài 3. Số học sinh khôi sáu của một trường trong khoảng từ 700 đế 
800 học sinh. Khi xếp hàng 15, hàng 18, hàng 20 đều vừa đủ hànị 
Tính số học sinh khối sáu của trường. 

Bài 4. Học sinh vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: (vẽ trên cùn 
một hình) 

- Trên đường thẳng d lấy 3 điểm A, B, c sao cho B nằm giữa A và c 

- Lấy điểm M nằm ngoài đường thảng d vẽ tia MA, tia BM 

- Vẽ đoạn thẳng MC 

- Lấy điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MC 

Bài 5. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 4,5 cm; AC = 9 cir 

1) Trong ba điểm A, B, c điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 

2) Tính độ dài đoạn thẳng BC 

3) Điểm B có phải trung điểm của đoạn AC không? Vì sao? 

Bài 6. Cho bốn điểm A; B; C; D phân biệt sao cho AB = 2 cm; BC = 3 cn 
CD = 4 cm; AC = 5 cm; BD = 7 cm. Hỏi bốn điểm A; B; C; D có cùn 
nằm trên một đường thẳng không? Vì sao? 

DỂ 19 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH. NĂM HỌC 2007 - 2008 

A/ CẦU HỎI TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Mỗi câu hỏi dưới đây có kèm theo các cảu trả lời A, B, c, D. em hã 
khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: 


156 GD Nhiéu tấc giả 



Câu 1. Tập hợp A = {x e N/1975 < X < 2008} ccó bao iahiiêiu phần tử? 

A. 32 phần tử B. 33 phần tử c. 34 phần tư D. 35 phần tử 
Câu 2. Số nào sau đây chia hết cho 2; 3; 5 và 9? 

A. 5067 B. 6075 c.6750 D. 7506 

Câu 3. Cho sô' a = 4x . Phải thay X bằng chữ số) niào) để a Là số nguyên tố? 
A. * 6 [1; 3} B. X e ỊL; ■?; 9 ị 

c. X € {1; 3; 7} D.X 6 (3;;T;9( 

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ. 

B. Hợp số là số tự nhiên có nhiều hơn hai uíớe. 
c. Sô' 0 là bội sô' của mọi sô' tự nhiên. 

D. Sô' 1 là ước của mọi số tự nhiên. 

Câu 5. BCNN (24; 25) gấp mấy lần ƯCLN (24; 25)? 

A. 120 lần B. 200 lần c. 600 lần D. 900 lần 

Câu 6. Tổng của sô' nguyên âm nhỏ nhất có) hai chữ sô' và sô' nguyên 
dương nhỏ nhất có hai chữ số bằng: 

A. -89 B. 0 

c. 89 D. Một kết quả khác 

Câu 7. Trên đường thẳng xy, lấy hai điểm phân hiệt M và N. Ta có: 

A. Hai tia Mx, Nx trùng nhau. B. Hai tia Mx, Nx trùng nhau, 

c. Hai tia My, Ny đối nhau. D. Hai tia Mx, My đối nhau. 

Câu 8. Cho ba điểm- H, I, K thỏa HI = 3 cm, IK ss 7 cm, KH = 4 cm. tìm 
câu đúng: 

A. Điểm H nằm giữa hai điểm I và K. 

B. Điểm H nằm giữa hai điểm H và K. 
c. Điểm K nằm giừa hai điếm H và I. 

D. Ba điểm H, I, K không thẳng hàng. 

B/ CÁC BÀI TOÁN (8đ) 

Bài 1. Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể): 

a) 86 : 84 + 32.3 - 150 

b) [(4 2 .125 - 125): 5 3 ] .2 + l 2008 

c) (-17) + I -17 I + (-9) + (-6) +1 -14) 


ổn luy/ện và kiểm tra Toán 6 (Tập 1) SI 157 



b) 41 - 2 X = 9 


Bài 2. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a) 4.(x - 2) - 2) = 18 
Bài 3. Tìm số nguyên X, biết: 

a) Ixl +5 = 21 b) -2 < X - 1 < 2 

Bài 4. 

a) Có 155 quyển vở và 55 cây bút được chia thành các phần thưởng 
đều nhau, mỗi phần thưởng gồm hai loại. Biết rằng sau khi chia 
còn thừa 11 quyển vở và 1 cây bút không đủ chia vào các phần 
thưởng. Hỏi có bao nhiêu phần thưởng? 

b) Chứng tỏ rằng số tự nhiên có dạng abba luôn chia hết cho 11. 

Bài 5. Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2 cm, OB = 6 cm. 

a) Tính độ dài của đoạn thảng AB. 

b) Vẽ M là trung điểm của đoạn thảng AB. Điểm A có phải là trung 
điểm của đoạn thẳng OM không? Vì sao? 


158 Nhiêu tác giả 



Mục tục 

LỜI NÓI ĐẦU 3 

PHẨN SỐ HỌC 

Chương I: ÔN TẬP VÀ Bổ TÚC VỀ số Tự NHIÊN 5 

A/Tóm tắt lí thuyết 5 

B/Các đề toán 14 

Hướng dẫn giải - Đáp số 33 

Các để toán tự luyện 64 

Chương II: số NGUYÊN 70 

A/ Tóm tắt lí thuyết 70 

B/ Các để toán 74 

Hướng dẫn giải - Đáp số 86 

PHẦN HÌNH HỌC 

Chương I. ĐOẠN THANG 103 

A/ Tóm tắt lí thuyết 103 

B/ Các dề toán 106 

Hướng dẫn giải - Đáp số 117 

Các dề toán tự luyện 132 

PHẦN ÔN TẬP CHUNG 135 

ĐỂ 1 135 

ĐỂ 2 136 

ĐỂ 3 137 

ĐỂ 4 138 

ĐỂ 5 139 

ĐỂ 6 141 

ĐỀ 7 142 

ĐỀ 8 143 

ĐỂ 9 144 

ĐỀ 10 146 

ĐỀ 11 147 

ĐỂ 12 148 

ĐỂ 13 150 

ĐẸ 14 151 

ĐỂ 15 152 

ĐỂ 16 153 

ĐỂ 17 154 

ĐỂ 18 155 

ĐỀ 19 156 

On luyện và kiiểmi tra Toán 6 (Tập 1) ư, 159 



nha xuất bản ĐỌI HỌC ọuốc GIA HA nợ 

16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: Biên tập - Chế bản: (04) 39714896 
Hnh chính: (04) 39714899; Tổng biên tập: (04) 39714897 
Fax: (04) 39714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc: PGS.TS. PHÙNG QUỐC BẢO 
Tổng biên tập: TS.PHẠM THỊ TRÂM 


Biên tập: HỔNG ĐỨC 

Sửa bài: CÔNG TY SÁCH - TBGD ĐÚC TRÍ 

Chế bản: THẾ ANH 

Trình bày bìa: Quốc VIỆT 

Đối tác liên kết xuất bản: 

CÔNG TY SÁCH - TBGD ĐÚC TRÍ 


ỔN LUYỆN KIỂM TRA TOÁN 6 (TẬP 1) _ 

Mã số: 1L - 291ĐH 2009 

In 2000 cuốn, khổ 16 X 24cm tại Công ty TNHH in và Bao bì Hưng Phú. 
SỐ xuất bản: 957-2009/CXB/05-182/ĐHQGHN, ngày 16/10/2009 
Quyết định xuất bản Số: 291LK-TN/XB 




